IÏIfllll 


0063840 


NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ 


TÌNH CAM QUỐC TẾ GỦA BÁC HỒ 


Trần Thị Ngân (Sưu tầm, tuyển chọn) 


NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT 


LỜI NÓI ĐẦU 


Việt Nam có quyền kiêu hãnh và tự hào, vì chúng ta có một Lãnh tụ 
thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất, đó là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là 
ngọn đèn pha chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đầu 
tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Tuy Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc 
ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh là 
hiện thân của sự kết tỉnh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những 
tỉnh hoa văn hóa của nhân loại. Trên thực tế, tư tưởng Hỗ Chí Minh đã trở 
thành tài sản tỉnh thần vô giá của Đảng ta và của cả dân tộc ta, là tắm gương 
sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. 

Nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, nghiên cứu, giáo dục đẻ tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị khóa X 
về “Học tập và làm theo tắm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản 
Mỹ Thuật phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đông 
Nam xuất bản Bộ sách Những câu chuyện về Bác Hồ. Bộ sách chia thành 
nhiều cuốn theo các chủ đề. 


Trân trọng giới thiệu cuốn sách Tình cảm quốc tế của Bác Hồ với quý 
bạn đọc. Chúng tôi xin trân thành cảm ơn các tác giả có bài trong cuốn 
sách này; đồng thời cũng thành thật xin lỗi những tác giả mà chúng tôi 
chưa tìm gặp được để xin phép. Rất mong các tác giả lượng thứ và vui 
lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi thực hiện theo Luật Bản quyên. 


NHÀ XUẤT BẢN 


ÂY LÀ BÁNH bỨA H0À BÌNH 

Năm 1958, Bác đi thăm Án Độ. Người rời Thủ đô Niu Đêli bằng xe lửa 
đặc biệt đê thăm thành phố Bombay. Đông đảo đại diện ngoại giao các 
nước và quân chúng Thủ đô Niu Đêli ra tiễn Bác. Các thành viên của đoàn 
ta lên các toa trước đề khi Bác đến là tàu có thể chuyển bánh được ngay. 

Bác đến, rồi đi chào các đại diện ngoại giao đang xếp hàng ngang trong 
phòng khách của nhà ga. Khi ra sân ga chỉ có Bác, Thủ tướng Ân Độ Nêru 
và ông Vụ trưởng Vụ lễ tân của Án Độ. Bước đến toa dành riêng cho Bác. 
Bác không vào ghế ngồi ngay mà đứng lại ở cửa, nói một vài câu chuyện 
với Thủ tướng Nêru. Khi còi tàu nôi lên báo hiệu tàu sắp chuyển bánh, Thủ 
tướng Nêru thân mật và ân cân nói với Bác: 

- Chủ tịch hãy cần thận, tàu sắp chuyền bánh đó. 

Tươi cười và rất hiền hoà, Bác Hồ nói với Thủ tướng Nêmu: 

- Ông bạn thân mến cứ yên tâm, đây là cửa của hoà bình. 

Nghe Bác nói, Thủ tướng Nêru cười vui vẻ. cảm kích và trả lời Bác: 

- Thưa Chủ tịch, cửa hoà bình luôn luôn rộng mở. 

Câu chuyện rất thân mật này diễn ra giữa hai người đứng đầu hai quốc 
gia, đông thời cũng là hai người bạn yêu chuộng hoà bình, luôn luôn đâu 
tranh cho hoà bình, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc đã làm cho các nhà 
báo Án Độ và nước ngoài có mặt hôm ấy rất chú ý. 

Sáng hôm sau các báo lớn của Án Độ đăng lại cuộc đối thoại lý thú này 
và đã tạo dư luận rât tôt trong quân chúng. Nhiêu báo nhãc lại câu nói của 
Bác: đây là cánh cửa hoà bình. 


Gœt 


BỨP TRANH THÊU PHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
TẶNG ĐẠI TÁ STEPHEN L. N0RDLINGER 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
ngày 13/5/2006, bà Jane Coyle, cháu dâu của Đại tá Stephen 
L.Nordlinger, người cách đây 62 năm đã được tiếp xúc và làm việc với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh Bức tranh 
thêu tùng hạc, một kỷ vật quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đại tá L. 
Nordlinger, tháng 10-1945. 


62 năm trước, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cũng là lúc nước ta 
chớp thời cơ, giành được độc lập, vào cuối tháng 8 năm 1945. Đội quân G5, 
đơn vị cứu tế xã hội của Hoa Kỳ đối với quân Đồng minh do Đại tá L. 
Nordlinger đứng đầu đến Hà Nội, với sứ mệnh nhân đạo là giải phóng tù 
binh đang bị Nhật giam giữ, đồng thời chăm sóc, hỗ trợ thuốc men. lương 
thực cho những số phận bất hạnh đến từ các nước khác nhau. Đoàn cứu tế 
xã hội Hoa Kỳ đến Hà Nội đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ 
Việt Nam quan tâm, giúp đỡ. 


Đầu tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Đại tá L. 
Nordlinger để bàn việc giúp đỡ, vận chuyển lương thực từ Nam ra Bắc. Sự 
kiện này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo trong phiên họp Hội 
đồng Chính phủ, ngày 9-10-1945. 


Bức tranh có kích thước không lớn (60 x 215cm), nhưng dưới bàn tay 
tài hoa của nghệ nhân, trên nền vải thô màu vàng nhạt, những đường thêu 
đã làm hình ảnh chim hạc đậu trên cây tùng hiện lên sinh động, cùng lời 
chúc tốt đẹp nhất của Hồ Chí Minh: "Best greetings from Hồ Chi Minh, 
Oct. 1945" (Những lời chúc tốt đẹp nhất của Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 
1945). Đường bo bằng vải xatanh màu đỏ nâu càng tôn thêm vẻ đẹp tỉnh tế 
của tặng vật. 


Sinh thời Đại tá L. Nordlinger đã treo bức tranh này ở nơi trang trọng 
nhất trong nhà riêng của ông, tại New York. 


Trải qua hơn 60 năm. bức tranh được gia đình Đại tá L. Nordlinger gìn 
giữ. để ngày nay vượt hàng nghìn cây số, từ nước Mỹ bên kia bán cầu. trở 
về Việt Nam, với một thông điệp hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng. 


Phát biểu tại buổi lễ trao tặng bức tranh, bà Jane Coyle nói: "Cá nhân 
tôi rất xúc động vì được tham gia một phần nhỏ bé của mình vào số mệnh 
đã đưa Đại tá L. Nordlinger và Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với nhau như 
những người bạn. Sau thời gian chiến tranh chia cắt và khổ đau, giờ đây Vì 
lợi ích của hoà bình và tình hữu nghị mà bức tranh thêu lại trở về nhà. 


PHỦ TỊPH H PHÍ MINH Với 
BIñ ĐÌNH RAYM0ND AUBRAC 


Trinh Ngọc Thái 

Một trong những gia đình người Pháp có kỷ niệm sâu sắc với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là gia đình Raymond Aubrac. 

Năm 1946 sau cuộc đàm phán với Pháp không kết quả. nhận lời mời 
của Chính phủ Pháp. Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã sang thăm Pháp với danh 
nghĩa Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ giữa tháng 6 đến giữa 
tháng 9-1946. 

Thời gian Bác thăm Pháp lâu, vì ở Pháp lúc đó có cuộc bầu cử Quốc 
hội và phải thay đổi Chính phủ. Cũng trong khoảng thời gian này ở Pháp có 
Hội nghị Fontainebleau giữa Pháp và Việt Nam. Đoàn Việt Nam do Phạm 
Văn Đồng làm trưởng đoàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó cũng ở Paris. 
nhưng không tham gia đoàn Việt Nam ở Hội nghị. Sau khi Hội nghị 
Fontainebleau kết thúc, Đoàn đại biểu Việt Nam về nước. còn Bác ở lại để 
cùng với Marius Moutet, Bộ trưởng Bộ Hải ngoại. đại diện Chính phủ Pháp 
ký bản Tạm ước với hy vọng cứu văn hoà bình. Ngày 19-9-1946. Bác lên 
tầu ở cảng Toulon, trở về nước. 


Ngày 27-7-1946, Việt kiều ở Pháp đã tổ chức một cuộc chiêu đãi tại 
Vườn Hồng Bagatelle ở Paris để chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông 
Raymond Aubrac có mặt trong buổi chiêu đãi. Sau đó, ông mời Bác về ở 
nhà mình, ở ngoại ô Paris. 


Bác đến ở nhà ông Raymond Aubrac 6 tuần, từ đầu tháng 8 đến giữa 
tháng 9-1946. Nhà ở Soissy-sous-Monmorency, phía Bắc Paris. đi khoảng 
20 phút xe hơi. Nhà được xây dựng từ thế kỷ 18, để làm nhà nghỉ cho một 
gia đình quý tộc. Xung quanh nhà có vườn rộng, cách đường cái một bức 
tường có hàng cây dẻ và một vài cây anh đào. Trong vườn có mấy cụm hoa 


8 


lớn, còn lại là thảm cỏ. Nhà có ba tầng với một tầng hầm và một tầng sát 
mái. Lúc đó gia đình ông Aubrac có hai vợ chồng. hai con nhỏ. bả mẹ vợ và 
một người giúp việc. Trong thời gian ở cùng gia đình. lúc đầu bà Aubrac và 
mẹ bà nấu cho Bác ăn. Nhưng sau này thấy bận và Bác có nhiều khách. nên 
anh em đã cử ông Ty, một Việt kiều yêu nước đến nấu ăn cho Bác. Ông Ty 
có một cửa hàng ăn ở khu sinh viên Quartier latin, nhưng ông đã đóng cửa. 
đến phục vụ Bác. 


Mỗi buôi sáng người nhà ông Aubrac mang đến cho Bác sách báo tiếng 
Pháp và báo chí tiếng Anh, Đức. Nga... Bác thường đọc báo ngay trên thảm 
cỏ. Hàng ngày Bác cũng tiếp khách ở ngoài vườn. Chính phủ Pháp dành 
cho Bác một tầng trong một ngôi nhà lớn ở gần Khải hoàn môn. nhưng Bác 
thường không vào Paris tiếp khách mà mời về nhà ông Aubrac. Đoàn đại 
biểu của ta tại Hội nghị Fontainebleau ngày nào cũng đến làm việc với Bác. 
Ở đây Bác tiếp và chiêu đãi nhiều nhân vật thuộc các khuynh hướng chính 
trị khác nhau, các nhà văn, nhà báo... 


Ông Aubrac kẻ lại rằng cuối tháng 7, nhân ngày sinh của ông. Bác đã 
tặng ông một bức tranh của họa sĩ Vũ Cao Đàm. một trí thức Việt kiều yêu 
nước. Bức tranh tả một bà mẹ mới sinh con, đang vươn cánh tay dài với 
những ngón tay mảnh dẻ vuốt đầu cháu bé. Ít lâu sau, bà Aubrac sinh cháu 
Elisabeth. Bác đã đến Nhà hộ sinh Port - Royal ở Paris thăm, tặng hoa và 
nhận là người đỡ đầu. Từ đó trở đi, năm nào đến ngày sinh của cháu 
Babette, Bác cũng đều gửi quà mừng. 


Ông bà Aubrac tuy không phải là đảng viên cộng sản nhưng là 
những người tiền bộ, yêu nước, tích cực tham gia cuộc kháng chiến của 
nhân dân Pháp chống phát xít. Ông bà chịu ảnh hưởng của những người 
cộng sản, thời đó gọi là những người "bạn đồng hành" của những đảng 
viên cộng sản, là những người luôn đứng về phái công lý. Hai ông bà là 
những chiến sĩ kiên cường trong kháng chiến chống phát xít Đức, bí 
mật tham gia kháng chiến ở Lyon. Ông góp phân thành lập bộ tham 
mưu quân đội bí mật. Bố mẹ ông Aubrac cũng bị phát xít Ðứ. siết chết. 
Ông bị phát xít Đức bắt, ngày 15-6-1943 được lực lượng kliang chiến 
cứu thoát. Ngày 21-6-1943, ông bị Gestapo bắt và đưa đi xử bắn. Bà 
Lucie đã tổ chức một cuộc tập kích giải thoát cho chồng. Bị lộ. hai vợ 
chồng theo tướng De Gaulle sang Anh. 


Ông Aubrac kể khi ô ông làm đại diện Chính phủ Pháp tại Marscille năm 
1944 - 1945. ở đó có rất nhiều lính thợ Việt Nam được Chính phu Pháp 
tuyển mộ sang Pháp từ năm 1939 để thay thế cho thanh niên Pháp nhập 
ngũ. Phát hiện ra tại các trại này anh em bị bọn côn đồ đàn áp. ông đã giải 
tán Ban chỉ huy, thay bằng những người tốt và cho anh em tự bầu ra một 
Ban tư vấn bên cạnh Ban chỉ huy. Từ đó anh em biết ơn ông và năm nào 
đến địp lễ Tết đều mời ông dự. Ông cho rằng cũng vì vậy mà ông được mời 
dự cuộc chiêu đãi ở Bagatelle và được giới thiệu với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Sau chiến tranh ông trở thành anh hùng kháng chiến. được cử làm đại 
diện Chính phủ Pháp tại Marseille. rồi về làm việc ở Bộ Xây dựng. Ông. là 
kỹ sư công chính. Còn bà Aubrac được cử làm đại biểu Hội đồng tư vấn. 
một nhân chứng lịch sử đấu tranh giải phóng. Sau đó, bà làm giáo viên của 
Trường trung học Enghien. 

Hai ông bà đều có quan hệ gắn bó với Bác Hồ và Việt Nam trong nhiều 
thập kỷ. Ông thường nói ngày được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh 27-7-1946 
đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời ông, cho tận đến bây giờ, một 
giai đoạn gắn bó với đất nước Việt Nam. 


Sau năm 1946 ông Aubrac đã gặp Bác hai lần. Một lần vào năm 1955, ở 
Bắc Kinh. khi Bác đang thăm Trung Quốc. Bác đã mời ông ăn sáng và mời 
sang Hà Nội, gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng. để giúp giải quyết vấn đề 
buôn bán giữa Việt Nam và Pháp. Ông đi xe lửa từ Bắc Kinh đến Lạng Sơn, 
sau đó đi xe lJeep đến Hà Nội. Ông ở Việt Nam khoảng nửa tháng. đi thăm 
Hà Nội và vịnh Hạ Long. 


Lần thứ hai, năm 1967, ông cùng Viện trưởng Viện Pasteur Herbrt 
Marcovitch sang để trao đổi vẻ tình hình Việt Nam. Bác cùng Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng tiếp ông tại Nhà sàn. Hà Nội. Sau 12 năm xa cách. ông 
được gặp Bác. Đây cũng là lần cuối cùng. 


Ông viết cuốn sách "Où s' attarde la mémoire" (Những gì để nhớ). xuất 
bản năm 1946, trong đó kể lại những kỷ niệm găn bó với cuộc đời của ông. 
Bác Hỗ và Việt Nam đã đẻ lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng vợ chồng 
Raymond Aubrac. Ông bà đã trở thành những người bạn thân thiết của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. 


Ngày 14-3-2007. bà Aubrac qua đời. tại Paris. thọ 95 tuổi. Lễ truy điệu 


bà được tổ chức trọng thể tại Cung Invalides với sự có mặt của Tổng thông 
Pháp lacques Chirac. Đài Truyền hình Pháp đã dành hai buôi chiếu cuốn 
phim về đời hoạt động của bà. Chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Triết đã gửi 
điện chia buồn. 

Tuy, nhưng Ông Aubrac năm nay đã 94 tuổi, vẫn tích cực hoạt động vì 
tình hữu nghị với Việt Nam. 

Năm 2006, ông tặng, tôi cuốn sách của ô ông, với lời đề tặng "Thân tặng 
ông Trịnh Ngọc Thái cuốn 'Những gì để nhớ, với những kỷ niệm viết trong 


cuôn sách này của một kỹ sư công chính, Đại sứ sẽ thấy dấu ấn của sự gắn 
bó bền vững của tôi với đất nước của ông - Ký tên Raymond Aubrac". 


11 


(HỦ TỊCH HỮ HÍ MINH TIẾP CÁC NHÀ BÁ0 TRŨNG 
THỪI GIAN ĐI THĂM NƯỚC PHÁP NĂM 1946 


Ngày 31 tháng 5 năm 1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Cộng hoà 
Pháp với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp. Trong những ngày ở 
thăm nước Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động đối ngoại 
nhằm tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế. sự hiểu biết giữa nhân 
dân Việt Nam với bạn bè và nhân dân các nước trên thế gIỚI. 

Là nhà lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà báo nên 
Người hiểu rất rõ vai trò và tác dụng tuyên truyền của báo chí trong 
hoạt động ngoại giao. vì vậy gần bốn tháng ở thăm Pháp (từ đầu tháng 6 
đến 17-9-1946) Người đã có hơn 60 cuộc tiếp xúc. nói chuyện và trả lời 
phỏng vấn phóng viên của hơn 20 tờ báo của Pháp và các nước. các 
hãng thông tấn. Và dù ở xa Tổ quốc nhưng hàng ngày Người vẫn giữ 
thói quen thường xuyên đọc sách, báo để theo đõi tin tức. tình hình 
trong nước và quốc tế. 

Ngày đầu tiên trong cuộc đón tiếp của Chính phủ Pháp. sau khi tiếp xúc 
với đại biểu các đảng, các đoàn thể Pháp và kiều bào. phát biểu với đại biểu 
Hãng thông tấn Pháp Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Cảm ơn Chính phủ và dân 
chúng Pháp tiếp đãi một cách long trọng. mong sau này hai dân tộc Pháp và 
Việt cộng tác một cách bình đăng. thật thà và thân thiện. 

Ngày 22-6-1946, vào lúc 17 giờ. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông 
Raymông Bácbê (Raymond Barbé). 

Ngày 25-6, l6 giờ. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp phóng viên báo L` 
Humanité Dimanche đến chụp ảnh. 

L7 giờ. tại Khách sạn Roayan Môngxô. Người tiếp gần 100 đại biểu các 
báo Pháp và nước ngoài đến thăm. trong đó có các nhà báo nồi tiếng như bà 


12 


Tabouie Genevière, bà Simone Téry, ông Baillet, v.v.. Tại buổi tiếp. Người 
nói: "Từ khi tới Pháp, ở Biarít thăm Baxcơ và cho tới khi đến Pari. tôi được 
Chính phủ đón tiếp long trọng, nhân dân Pháp và các nhà báo chào mừng 
nông nhiệt. Tôi rất cảm ơn. Hôm nay, tôi chưa thẻ tuyên bố gì. để đợi Chính 
phủ Pháp tiếp chính thức". Sau đó, Người mời các phóng viên dự tiệc trà. 
Trước khi tiệc tan, vào lúc 18 giờ, Người cầm những bông hoa trên bàn tiệc 
tặng mỗi nữ phóng viên một bông hoa, còn lại một bông, Người tặng cho 
nam phóng viên nhiều tuổi nhất. 

Từ 21 giờ 15 đến 22 giờ, Người nói chuyện với Tổng thư ký M.R.P và 
ông Anbe. 

Ngày 27-6, 6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi dạo chơi trong rừng 
Bulônhơ và thăm lâu đài Selô (Chaillot). Phóng viên báo Point de vue xin 
được chụp ảnh. 

Ngày 2-7, ngày đầu tiên trong Chương trình chính thức đón tiếp Chủ 
tịch Hồ Chí Minh của Chính phủ Pháp. 

Ngày 4-7, § giỜ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nữ phóng viên của tuần báo 
Ngôi sao và một số phóng viên các báo khác đến thăm. 

Ngày 5-7, 8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn phóng viên 
Camben (Campbell), đại diện báo New York Times. 

L7 giờ cùng ngày, Người tiếp nhà báo Bácbê Raymông. 

Ngày 10-7, 8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà báo Clôđơ Bécna 
(Claude Bernard) đến chào. Ông nguyên là đại tá của quân đội Pháp ở Việt 
Nam, đã gần 80 tuổi, là người hiểu rõ về Việt Nam và rất ủng hộ phong trào 
độc lập của Việt Nam. 

9 giờ 30, Người tiếp phóng viên Mỹ Rốt (Roth) đến phỏng vấn. 

Ngày 11-7, 8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp phóng viên báo Le Monde 
và một số bà con Việt kiều. 

Ngày 12-7, 18 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đại biểu các báo Pháp và 
các báo ngoại quốc. Người tuyên bố 6 điều về lập trường của Việt Nam tại 
Hội nghị Phôngtennơblô. Người nói: 


13 


"Tôi tin nước Pháp mới. Tôi có gặp nhiều người Pháp phụ trách. họ 
đều hiểu chúng tôi. Về phần chúng tôi, chúng tôi rất thật thả. Chúng tôi 
mong rằng người khác cũng thật thà với chúng tôi. Chúng tôi quyết 
không chịu hạ thấp chúng tôi. Mà chúng tôi cũng không muốn hạ thấp 
nước Pháp. Chúng tôi không muốn đây người Pháp ra khỏi Việt Nam. 
Nhưng chúng tôi nói với họ: các người hãy phái đến nước chúng tôi 
những kỹ sư, những nhà khoa học, những vị giáo sư, phái đến những 
người họ biết yêu chuộng chúng tôi. Nhưng chớ phái qua những người 
họ muốn bóp cô chúng tôi. 

Việt Nam cần nước Pháp. Nước Pháp cũng cần Việt Nam. Chỉ có lòng 
tin cậy lẫn nhau và sự cộng tác bình đăng, thật thà, thì mới đi đến kết quả 
thân thiện giữa hai nước”. 


Tại cuộc họp báo này, Người đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo. 
Khi một nhà báo hỏi: Nếu Nam Kỳ từ chối không sáp nhập vào Việt Nam, 
Chủ tịch sẽ làm như thế nào? Người trả lời: 


"Nam Kỳ cùng một tổ tiên với chúng tôi, tại sao Nam Kỳ lại không 
muốn ở trong đất nước Việt Nam? Người Baxcơ (Basques), người Brơtôn 
(Breton) không nói tiếng Pháp mà vẫn là người Pháp. Người Nam Kỳ nói 
tiếng Việt Nam, tại sao lại còn nghĩ đến sự cản trở việc thống nhất nước 
Việt Nam?". 

Ngày 13-7, 15 giờ, Người tiếp và trả lời phỏng vấn bà Rôxenphen 
(Rosenfeld), đại diện báo Phụ nữ. Người đã nêu lên truyền thống anh 
hùng, đảm đang của phụ nữ Việt Nam cùng những quyên lợi mà họ được 
hưởng. như: bình đẳng như nam giới, có quyền ứng cử và bầu cử vào cơ 
quan chính quyền. 

Trong ngày, Người tiếp phóng viên tuần báo Grégoire đến phỏng vấn. 

Ngày 15-7, 17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và trả lời phỏng vấn một 
số phóng viên. 


Ngày 16-7, 16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bà Xôniê Côranhtơ 
(Saunier Corinthe), đại biểu tuần báo Hành động (L` Action) đến phỏng 
vấn. Báo Hành động là một tờ báo tiên tiến, thường viết bài bênh vực 
Việt Nam. 


14 


Ngày 19-7, 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và trả lời phỏng vấn ông 
Rôxenphen (Rosenfeld) về Hội nghị Phôngtennơblô. 


Ngày 20-7, 8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Rămbê (Rember) phóng 
viên báo Franc - Tireur đến thăm. 


Ngày 21-7, 8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đại biểu ban biên tập báo 
Le Canard Enchainé. 


Ngày 22-7, 12 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà báo Đanien Ghêranh 
(Daniel Guérin). 


15 giờ cùng ngày, Người tiếp Rôxenphen. 


Ngày 23-7, 8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và cùng ăn sáng với nhà 
báo Pháp Đuyxa (Dussart), người đã đến Việt Nam và thường hay viết bài 
bênh vực Việt Nam. 


Ngày 24-7, 13 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cơm trưa một người phụ 
trách một tờ báo phản động. Trong lúc nói chuyện, nhà báo ấy đặt rất nhiều 
câu hỏi khó, nhưng khi nghe Người trả lời thì vẫn tán thành. Có vài tờ báo 
thường công kích Việt Nam, sau khi Người mời đến giải thích rõ ràng, thì 
họ lại đăng những bài viết đứng đắn. 


Sau cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tờ báo ở Paris và 20 tờ 
báo ở các tỉnh của Đảng Xã hội đã đăng bài nói về quan hệ giữa Việt Nam 
với Pháp, về các quan hệ chính trị, kinh tế, quân sự và văn hoá. Hồ Chí 
Minh nói: "Nước Pháp thừa nhận Việt Nam độc lập và cùng chúng tôi gây 
mối quan hệ mới trên cái nền tin cậy và tự do thì nước Pháp sẽ thấy danh dự 
của mình, tinh thần của mình và hấp lực của mình ở Việt Nam thêm nhiều 
lắm. Mà như thế thì vững vàng, chắc chắn hơn là lấy chiến tranh hoặc sức 
mạnh hoặc thâm mưu để ép chúng tôi ký điều ước này, điều ước nọ". 

Ngày 26-7, báo La Liberté đăng bài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời 
phỏng vấn phóng viên báo này. Người nêu nhiệm vụ cấp bách của cách mạng 
Việt Nam là diệt giặc đói và giặc dốt; mong muốn xây dựng mối quan hệ 
Việt - Pháp thật thà bình đẳng, bởi "Nước Pháp cần đến chúng tôi. Chúng tôi 
cũng cần đến nước Pháp. Vấn đề chính là nước Pháp làm thế nào mua được 
tắm lòng của 20 triệu dân Việt Nam tự do. Muốn như vậy thì không nên tìm 
cách "lừa gạt" chúng tôi, không nên sinh chuyện lôi thôi vô ích". 


1ỗ 


Ngày 27-7. 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp chủ bút tuần báo "Con 
vịt bị trói" đến thăm. 


Ngày 30-7. 12 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự bữa cơm cùng gia 
đình đại tá Bécna. Cùng dự có ông Piát (Piat). chủ bút báo Le Combat. 
Ông Bécna đã biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh một cuốn sách quý viết về 
Đông Dương. 


Chiều 31-7, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm bà Ängđrê Viôlít (Andrée 
Violis), một nhà báo nỗi tiếng. Bà đã từng sang Việt Nam điều tra về tội ác 
của thực dân Pháp. Sau khi về nước, bà viết cuỗn "Đông Dương kêu cứu”. 
Cuốn sách lên án chính sách tàn bạo của người Pháp ở thuộc địa và bênh 
vực nhân dân Việt Nam. Bà thường viết báo ủng hộ vận động độc lập cho 
Việt Nam. 


Cùng ngày, Người tiếp phóng viên báo Le Combat. 


Ngày 2-8, 9 giờ 30, tại Xoadi, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Phlơri 
(Fleury). một nhà báo chuyên nghiên cứu vẻ kinh tế đến phỏng vấn. 


10 giờ, Người tiếp ông Vương, đại biểu của Hãng thông tin Trung Hoa 
ở Pháp. Ông là người viết báo rất giỏi, rất am hiểu tình hình thế giới, 
thường viết bài nói về quan hệ Việt - Pháp, sau đó gửi về đăng trên các tờ 
báo lớn ở Trung Quốc và những nơi có Hoa kiều sống. 


12 giờ, Người tiếp ông Clôđơ Móocgăng (Claude Morgan), chủ bút tờ 
tuần báo Văn chương nước Pháp (Lettres Francaises). Đây là tờ báo của các 
văn sĩ Pháp, những người có ảnh hưởng lớn trong giới trí thức Pháp và rất 
tán thành nền độc lập của Việt Nam. 

Ngày 3-8, 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà báo Đuyxa (Dussari). 

11 giờ, Người tới thăm ông Buyrê Xtibiô (Buré Stibio), chủ bút báo 
L"ordre, năm đó 70 tuổi và là một nhà báo nỗi tiếng. Báo L'ondre thuộc phe 
hữu, thường việt bài công kích Việt Nam. Sau cuộc gặp gỡ này, thái độ của 
Buyrê Xtibiô đã thay đôi, ông có nhiều bài đăng sát thực hơn để ủng hộ 
Việt Nam. 

Ngày 6-8, l6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn ông 
Sácbomniê (Charbonnier), phóng viên báo L"order. 


16 


Ngày 7-8, 13 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông D' Astier, cựu Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ Pháp đến thăm. Ông là nghị sĩ trong Quốc hội Pháp và 
chủ bút một tờ báo phái tả, thường đăng bài tán thành Việt Nam độc lập. 


Ngày 8-8, 13 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và mời cơm ông Cuatađơ 
(Courtade), phóng viên báo Nhân loại. Cuatađơ là một phóng viên am hiểu 
tình hình chính trị thế giới, văn chương sâu sắc và hoạt bát. Ông cũng 
thường viết bài ủng hộ nền độc lập của Việt Nam. 

Ngày 9-8, 16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Giăng Bêđen (Jcan 
Bedel), phóng viên báo Libération đến thăm. Ông Giăng Bêđen đã ân cần 
mời Người đến chơi nhà ông. Người cảm ơn và hứa bao giờ có thời gian rỗi 
sẽ đến thăm. Báo Libération là một báo phái tả, rất đồng tình với Việt Nam. 

Ngày 12-8, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của phóng viên báo 
Le Combat về vụ xung đột ở Bắc Ninh. Người nói: "Về việc này tôi khó nói 
vì tôi chưa nhận được những tin tức đích xác, rõ ràng. Ý kiến của tôi là dù 
trách nhiệm về bên nào, vụ xunè đột ấy cũng rất đáng tiếc. Tôi rất buồn 
nghe thấy nói có nhiều người Pháp và người Việt Nam chết trong vụ đó". 

Về Hội nghị Phôntennơblô, Người khăng định: "Hội nghị chỉ có thể 
gián đoạn chứ không thể tan vỡ được. Tôi sẽ không khởi hành trước khi 
chúng ta có thể đi tới một sự thoả thuận". 

Trả lời phỏng vấn của Giăng Bêđen, phóng viên báo Libération, Người 
nói: "Tôi không đặt điều kiện cho việc nối lại cuộc Hội nghị ở 
Phôngtennơblô". 

Ngày 13-8, 16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và trả lời phỏng vấn ông 
Sáclơ Rôngsắc (Charles Ronsac), phóng viên báo Franc-Tireur. Người 
tuyên bố: "Tôi không muốn trở về Hà Nội tay không. Tôi muốn khi trở về 
nước sẽ đem về cho nhân dân Việt Nam những kết quả cụ thể với sự cộng 
tác chắc chắn mà chúng tôi mong đợi ở nước Pháp"... 

Ngày 16-8, 17 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Rơnê Đuyxa (René 
Dussart), phóng viên báo Lettres Francaises, người đã sang Việt Nam. 

Ngày 19-8, 17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Ghêriph (Guériff), 
phóng viên báo Le Monde 


17 


Ngày 21-8, 17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông J. Bêđen (J. Bédel). 
phóng viên báo Librération. 

Ngày 24-8, 10 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và trả lời phỏng vấn 
phóng viên báo Le Combat. 

Ngày 25-8, 13 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cơm ông bà Rôxenphen 
(Rosenfeld), phóng viên báo Le Populaire. 

Từ 22 đến 24 giờ, Người tiếp bà Útman (Woodman) đại biểu lao động 
và một phóng viên người Anh. 

Ngày 29-8, 13 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và dùng cơm tại 
nhà ông Bécna, chủ bút báo Le Canard Enchainé. 

Ngày 1-9, 17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Hisinien. phóng viên 
báo Trung Hoa ở Hội nghị 21 nước Đồng minh đến thăm. 

Buổi tối ngày 2-9, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 
đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Hội liên hiệp Việt kiêu 
và Hội hữu nghị Pháp - Việt tổ chức ở nhà Pleyel tại Pari, có hơn 3000 
người tham dự. 

Sau buổi lễ, Người trả lời phỏng vấn phóng viên Hãng Thông tấn Pháp 
AFP và nhiều báo khác về hiện tình cuộc đàm phán Việt - Pháp. Người 
khẳng định: "Vì quyền lợi chung của hai nước, cần phải đi đến một sự hiểu 
biết lẫn nhau càng nhanh chóng càng hay, để cùng có thể sẵn sàng bắt tay 
vào một công việc thiết thực. Tôi muốn có thể sớm trở về nước Việt Nam 
được, để mang lại cho dân chúng Việt Nam bằng chứng mối cảm tình của 
nước Pháp đối với họ". 

Ngày 3-9, 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Misen Moranh 
(Michel Morin), phóng viên báo Le Populaire. 

Ngày 5-9, 13 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và mời cơm ông Bécna và 
Phêluýt, chủ bút báo Le Canard Enchainé và báo France Soir. 

17 giờ cùng ngày, Người tiếp một số nhà báo Án Độ đến thăm. 


Ngày 7-9, 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Luythi (Luthy), nhà 
báo Thụy Điền. 


18 


13 giờ, Người tiếp và mời cơm ông Negrơ (Negre), Giám đốc Hãng 
Thông tắn Pháp AFP và ông Noócgiăng (Norgen), người sắp sang Việt Nam. 

Ngày 10-9, 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bà Sáctơrét (Chartrette), 
phóng viên báo Tribune des Nations. 


14 giờ, Người tiếp ông Mácxen Phuốcniê (Marcel Fournier), Giám đốc 
báo Franc-Tireur. 

18 giờ, Người tiếp ông Lâusvinh (Lochwing), phóng viên Hãng Thông 
tấn Mỹ UP đến thăm. 

19 giờ, Người tiếp Rôbớt Uynxơn (Robert Wilson), phóng viên Hãng 
Thông tấn AP đến thăm. 

Ngày 13-9, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các phóng viên báo 
Pháp tại Khạch sạn Roayan Môngxô. Người tỏ ý thất vọng vì mục đích 
chính của phái đoàn đàm phán là độc lập cho Việt Nam và vấn đề Nam Bộ 
đều chưa được giải quyết. Nhưng Người nhận thấy thái độ thân thiện thành 
thực của Chính phủ và dân chúng Pháp đối với việc hàn gắn quan hệ hợp 
tác giữa hai dân tộc Pháp, Việt và hy vọng cuộc đàm phán sẽ được nối lại 
trong tương lai không xa và tin tưởng Hội nghị sẽ góp phần đem lại hoà 
bình cho thế giới. 

Ngày 14-9, 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Vương, một nhà báo 
Trung Hoa. 

Ngày 15-9, 8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bà Ricon (Ricol), phóng 
viên báo Phụ nữ Pháp. 

11 giờ, Người tiếp và nói chuyện với một số phóng viên của các báo 
Tribune des Nations, L* Humanité, Cité des Populaires Thông tấn Pháp AFP. 

Ngày 17-9, sau bữa ăn sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các quan chức 
sở tại đến chào và trả lời phỏng vấn của phóng viên báo La Marseillaise. 

8 giờ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ 
vô danh. Lúc về, Người tiếp đại biểu các báo địa phương, cảm ơn 
nhân dân Pháp đã đón tiếp Người và đùm bọc công nhân, binh lính 
Việt Nam tại Pháp. 


18 


Những cuộc tiếp xúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí trong 
những ngày ở Pháp đã góp phần quan trọng vào việc làm cho nhân dân 
Pháp cũng như nhân dân các nước hiểu thêm về đất nước, con người và 
cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất 
Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. 


Lê Thị Liên 


ÔNG THỊ TRƯỞNG ĐÁNG KÍNH 


“Một dân tộc có những người như ông thị trưởng thành phố Coóc, như 
cụ Tống Duy Tân, dân tộc đó sẽ không bao giờ chịu quỳ gối đầu hàng, 
không chịu khuất phục”. 


Trong thời gian hoạt động ở nước ngoài, có một sự kiện xảy ra ở nước 
Ailen xa xôi, lôi cuốn sự quan tâm đặc biệt của Bác. Đó là việc báo chí 
đăng ảnh và tin ông Tơrenxơ Mác Xơuynây, Thị trưởng thành phố Coóc, 
một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Độc lập, đã tuyệt thực 
cho đến chết tại nhà tù Braitơn ở Luân Đôn. Ông tuyệt thực để đòi bọn thực 
dân Anh trao trả độc lập cho xứ Ailen. Từ ngày thứ 15 trong suốt 59 ngày 
tuyệt thực của ông, nhiều báo chí ở Anh ngày nào cũng đưa tin về sự kiện 
này. Mỗi buổi sáng, Bác đón chờ tin đăng trên các báo về tình trạng sức 
khỏe của ông và chuyển những tin tức đó cho Việt kiều yêu nước cùng 
xem. Một Việt kiều kể lại rằng: Bác đã khóc và nghẹn ngào kẻ lại tin tức về 
những ngày ông thị trưởng tuyệt thực không ăn, không uống, không nói, 
nằm nghiêng bất động mặc cho quần áo, da thịt thối rữa. Bác khâm phục 
khí phách kiên định, lòng dũng cảm vô song của ông và khâm phục tắm 
lòng của người vợ ông thị trưởng ngày ngày đến bên song sắt nhà tù nhìn 
chồng như khích lệ. Bác đã cắt dán vào số tay một số mẫu tin và ảnh về 
hành động anh hùng của ông thị trưởng. Khi có người đến gặp, Bác đem 
ảnh chân dung, ảnh nhân dân Ailen đến Luân Đôn đón thi hài ông về quê 
hương, ảnh đám tang nhà ái quốc vĩ đại cho mọi người cùng xem và không 
quên nói lên cảm nghĩ của mình. Bác nói: "Trong lịch sử đấu tranh chồng 
thực dân Pháp ở nước ta cũng có nhiều tắm gương dũng cảm, anh hùng như 
ông thị trưởng thành phố Coóc. Như cụ Tống Duy Tân chẳng hạn. Bị bắt và 
nhốt vào cũi đợi đưa đi hành quyết, cụ vẫn làm thơ yêu nước và tỏ rõ khí 
tiết thà chết còn hơn đầu hàng". 


21 


Kể xong câu chuyện, Bác kết luận: "Một dân tộc có những người như 
ông thị trưởng thành phố Coóc, như cụ Tống Duy Tân. dân tộc đó sẽ không 
bao giờ chịu quỳ gối đầu hàng. không chịu khuất phục. Tôi cảm phục tất cả 
những người như cụ Tống Duy Tân, tôi tôn kính tất cả những người như 
ông Xơuynây, thị trưởng thành phố Coóc. Cái chết của họ làm cho Tô quốc 
họ sống lại, cho dân tộc họ đi đến tự do, độc lập. Lòng can đảm và những 
cái chết anh hùng của họ là bất diệt". 


(Theo cuốn Thư ký Bác Hồ kẻ chuyện. Nxb Chính trị quốc gia) 


Tôi HIẾN CẢ ĐỪI Tôi CH0 DÂN TỘ0 TÔI 


"Buenos Dias,(Chào buổi sáng (tiếng Tây Ban Nha) 

Đồng chí muốn biết tình cảm của tôi đối với miền Bắc và đối với miền 
Nam phải không? Tôi yêu đồng bào ở miền Bắc cũng như yêu đồng bào ở 
miên Nam. Tôi hiên cả đời tôi cho dân tộc tôi. 

Bây giờ tôi sẽ trả lời những câu hỏi của đồng chí và đồng chí muốn ghi như 
thế nào thì tuỳ ý. Chúng ta sẽ nói chuyện thân mật với nhau về nhiều vấn đề. 

Ở Việt Nam có một câu nói phổ biến: miền Nam đi trước về sau. Câu 
nói này có nghĩa là miền Nam đấu tranh trước tiên chống quân xâm lược 
nước ngoài, nhưng miền Bắc lại được giải phóng trước, còn miền Nam sẽ 
được giải phóng sau. 

Miền Bắc được giải phóng 25 năm rồi nhưng suốt cả thời gian ấy, miền 
Nam không được hưởng lây một ngày hoà bình. 

Ở miền Nam Việt Nam. những người dưới 25 tuôi không biết nghĩa chữ 
Tự do. Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả 
những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau 
khổ của tôi. 

Tôi nghĩ rằng tôi chưa làm trọn nghĩa vụ cách mạng của tôi đối với 
đồng bào miền Nam mặc dù như vậy, tôi biết rằng đồng bào miền Nam vẫn 
yêu quý tôi cũng như tôi luôn luôn yêu quý đồng bào. Ở miền Nam, tôi 
không phải là Chủ tịch Hô Chí Minh mà là Bác Hô. 

Đồng chí hỏi rằng, theo ý kiến tôi, sức mạnh của nhân dân Việt Nam là 
ở chỗ nào? Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bên bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản 
là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và ở sự ủng hộ của nhân dân thế 
giới. ví dụ như sự ủng hộ của nhân dân Cuba anh em. 


Đồng chí hỏi ý nghĩa của sự đoàn kết quốc tế? Sự đoàn kết quốc tế có 


23 


một ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi. Đúng là trước hét chúng tôi phải dựa 
vào sức mình, song chúng tôi còn được sự ủng hộ vẻ vật chất và tỉnh thân 
của nhân dân các nước khác. Và như vậy, chúng tôi vừa có ca sức mạnh của 
mình, vừa có cả sức mạnh của sự đoàn kết quốc tế. Chúng tôi thường tự 
nhủ: những người anh em Cuba ở ngay trước mũi bọn đề quốc Bắc Mỹ mà 
vẫn có thể đương đầu được với chúng, thì lẽ nào chúng ta. ở cách xa hàng 
nghìn dặm, lại không thể đấu tranh chóng bọn Yăngki và đánh thăng chúng. 


Khi nhân dân Cuba ở phía bên kia quả đất tổ chức những cuộc mít tỉnh 
và biêu tình đoàn kết với cuộc đấu tranh của chúng tôi, việc đó động viên 
chúng tôi rất nhiều, nhưng chúng tôi thích nhất vẫn là những bài diễn văn 
của đồng chí Phiđen. 


Đồng chí thấy đấy, mặc dù chiến tranh rất ác liệt, nhân dân Việt Nam 
vẫn tiến lên. Điều này khó hiểu đối với người nước ngoài, nhưng 
nhân dân Cuba thì hiểu được, vì nhân dân Cuba cũng là nạn nhân của xâm 
lược bao vây, và trong hoàn cảnh đó, nhân dân Cuba vẫn tiến lên trong sản 
xuất và trong mọi lĩnh vực. Là một nước nhỏ và nghèo phải đương đầu với 
một nước lớn và giàu như Mỹ. chúng tôi vẫn giành được những thành tựu 
chưa từng có dưới những cuộc ném bom của bọn xâm lược Yăngki (Tức là 
Mỹ, gọi một cách khinh bì). 


Chăng hạn, phụ nữ đã đạt được những tiến bộ lớn. Hiện nay, chị em 
đang làm những nhiệm vụ và giữ những cương vị lãnh đạo mà trước đây họ 
chưa từng đảm đang. Chúng ta có thể gặp nhiều phụ nữ hiện đang làm chủ 
nhiệm hợp tác xã. Đồng chí có biết không, chị em làm còn có kết quả hơn 
nam giới. vì cánh nam giới khi thu được thành tích trong lao động thì hay tô 
chức liên hoan chè chén. có khi tiêu quá cả số tiền đã làm thêm được. Phụ 
nữ không làm những việc như vậy. 

Đồng chí đừng kẻ lại điều tôi vừa nói cho cánh nam giới biết đấy nhé, 
nhưng quả thật là phụ nữ làm việc rất tốt. 

Các cháu thanh niên cũng đạt được nhiều tiến bộ. Các cháu đã hoạt 
động với một tỉnh thần yêu nước cao trong chiến đấu và trong các đội giao 
thông vận tải. Ngay cả các cháu thiếu nhi cũng lớn lên nhiều trong đấu 
tranh. Thiếu nhi làm nghìn việc tốt. Có một phong trào mang tên như vậy. 
Chúng tôi có thê kể nhiều mẫu chuyện về tỉnh thần dũng cảm của các cháu 


24 


thiếu nhi đã hy sinh thân mình để cứu người khác, trong khi đó ở Mỹ, số 
thanh niên. thiếu niên phạm pháp mỗi ngày một tăng. 


Đồng chí hỏi về những tiến bộ trong nông nghiệp? 


Trước ngày giải phóng, năng suất lúa cao nhất ở đây là ba tắn một héc 
ta. Hiện nay ở tỉnh Thái Bình chăng hạn, năng suất lúa đã lên đến năm tấn 
một héc ta. Một số hợp tác xã nông nghiệp làm ruộng thí nghiệm với giống 
lúa do đồng chí Phiđen tặng, đã thu hoạch được mười tần trên một héc ta. 


Đồng chí có biết không, tôi vừa được tin là gần đây có một số phụ nữ 
Việt Nam sinh ba. Đối với những trường hợp mà tôi được biết, tôi đều gửi 
quả cho các cháu bé. 


Trên mọi lĩnh vực, chúng tôi đều tiến bộ và trưởng thành trong hoàn 
cảnh khó khăn. 


Tôi muốn đồng chí chuyên về Cuba những lời sau đây: Tôi vô cùng yêu 
mến nhân dân Cuba. Tôi xin gửi lời chào đến toàn thể nhân dân Cuba, từ 
các đồng chí lãnh đạo đến các cháu thiếu nhi. Chúc các bạn luôn luôn mạnh 
khoẻ và thu được những thăng lợi ngày càng to lớn. Chúc các bạn thu được 
nhiều thành tựu trong mùa mía mười triệu tân. Cho tôi gửi những cái hôn 
nông nhiệt đến các cháu thiếu nhi và thanh niên. Đồng thời. tôi cũng chúc 
nhân dân các nước khác ở Mỹ La tỉnh tự giải phóng khỏi ách thống trị của 
chủ nghĩa đề quốc Yăngki. Về phần mình, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và 
quyết chiến thắng. Chúng tôi đã nói như vậy và chúng tôi khẳng định lại 
như vậy. 


__ Hasta la vista”. 
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr.560-563 


25 


THẤU HIỂU PHNG TỤC CỦA DÂN TỘC 


Có một lần, một đoàn đại biểu phụ nữ Mỹ sang thăm nước ta theo lời 
mời của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. đoàn đến vào đúng 
dịp lễ Nôen. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nũ chuân bị chiêu đãi đoàn tại 
khách sạn Thống Nhất. Trước đó. các đồng chí phụ trách Hội đã đến báo 
cáo với Bác chương trình hoạt động của đoàn và dự kiến một buổi đề Bác 
tiếp. Sau khi nghe báo cáo, Bác hỏi đồng chí phụ trách. 


- Các cô định tổ chức chiêu đãi đoàn thế nào? 

Đồng chí phụ trách báo cáo với Bác là sẽ chiêu đãi đoàn những món ăn 
dân tộc của Việt Nam. Ngoài ra trong phòng còn đặt một cây thông 
Nôen như phong tục của người Mỹ trong ngày lễ này. Nghe xong. Bác 
cười và bảo: 

- Các cô tiếp đoàn bằng những món ăn dân tộc như thế là tốt, nhưng 
theo Bác biết ở Mỹ thì thường ăn mừng lễ Nôen bao giờ cũng có món thịt 
gà tây đặt nguyên cả con. Các cô nên làm thêm món đó. 

Biết được chỉ tiết đó, các đồng chí phụ trách đã cho chuẩn bị đúng như 
vậy. Trong buổi chiêu đãi, tất cả các thành viên trong đoàn phụ nữ Mỹ rất 
ngạc nhiên và cảm động. Trong khi Chính phủ Mỹ đang gây biết bao tội ác 
đối với dân tộc Việt Nam mà đoàn lại được những người phụ nữ Việt Nam 
tiếp đón hết sức ân cần, chú đáo. 

Thì ra phong tục trên đây. Bác Hồ biết trong thời gian Người sống và 
làm việc ở nước Mỹ cách đây hơn 50 năm. Vậy mà đến bây giờ Bác vẫn 
còn nhớ rất kỹ. Đúng là Bác Hồ không những yêu thương, quý trọng người 
dân lao động mà còn thấu hiểu cả phong tục. tập quán của những dân tộc 
các nước mà Bác đã đi qua. 


Trích từ sách: Vũ Kỳ- Thư ký Bác Hồ kể chuyện. 
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005. tr.466-467 


26 


BÁC HỒ VỚI BA NGƯỜI P0N ĐỮ ĐẦU 
Ũ PHÁP - BỨC - NBA 


Sinh thời, Bác Hồ luôn luôn dành sự quan tâm và tình cảm yêu thương 
nhất cho các cháu thiếu nhỉ trong và ngoài nước, bởi đó là những chủ nhân 
tương lai của nước nhà và nhân loại. 

Tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của Bác dành cho thiếu nhỉ trong 
nước và quốc tế thể hiện ở nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau, trong 
đó có cả tình cảm mà Bác Hồ đã dành cho những người con đỡ đầu của 
mình. Vậy những người con đỡ đầu của Bác là ai? Họ đang làm gì và 
sinh sống ở đâu? 

Cuối tháng 5 năm 1946. với tư cách là thượng khách của Chính phủ 
Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Cộng hoà Pháp. Người đã đi thăm 
những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của nước Pháp, một đất nước 
có nền văn hoá lâu đời. Người đã tiếp xúc, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo 
Pháp. Người cũng đã gặp gỡ. nói chuyện với các văn nghệ sĩ, các nhà khoa 
học và bà con Việt kiêu... 

Ngày 27 tháng 7 năm 1946, Việt kiều Pháp tổ chức buổi chiêu đãi chào 
mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vườn hồng Batagen trong lâu đài D° Artois, 
nằm ở ven rừng Bôlônhơ. Ông Raymông Ôbrắc - cựu Ủy viên Cộng hoà ở 
Mácxây, nghị sĩ Quốc hội Pháp đã được mời tới dự buổi chiêu đãi. Tại đây 
ông được giới thiệu với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lúc chuyện trò với 
ông Raymông Ôbrắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cảm ơn ông về những việc ông 
đã làm cho nhân dân Việt Nam hai năm trước ở Mácxây. Ông Raymông 
Ôbrắc ngỏ ý mời Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm gia đình, Người vui vẻ 
nhận lời và nói: "Tôi sẽ sưng sướng nếu được đến vườn của ông, ông bạn 


27 


thân mến ạ. Vậy tuân sau, vào giờ uống trà buổi chiêu tôi đến thăm 614 
đình ông được chứ?"!. 


Đến thăm căn nhà và khu vườn của gia đình ông Raymông Ôbräc (ở 
190 đường Soisy sous Montmorency, quận Seine et Oire”, cách Thủ đô 
Pari 10 km), Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thích. Ngày 28 tháng 7. Người 
chuyển về đây ở. Ông Ôbrắc và bà Luyxi, vợ ông. là những người có 
cảm tình với chủ nghĩa cộng sản và rất kiên cường trong cuộc đâu tranh 
chống phát xít. 

Ngày 15 tháng 8 năm 1946, bà Luyxi sinh một bé gái tại bệnh viện phụ 
sản Bôđơlốc ở đại lộ Po Roayan, quận 5, Pari Em bé được đặt tên 
là Élidabét. Bác Hồ đã đến bệnh viện thăm, tặng quà và nhận £/iđabét làm 
con đỡ đẩu. Người gọi Êlidabét là Babét (Babette). Gia đình ông Ôbrắc vô 
cùng vui sướng và hạnh phúc. Vào những dịp sinh nhật Babét, Người 
thường gửi thư và quà tới ông bà Ôbrắc và con gái đỡ đầu của mình. Quà 
của Bác là quả cầu nhỏ hay một con trâu bằng ngà, có khi là một bức ảnh 
chân dung của Người, hoặc một đồng tiền vàng có mang hình Bác và đặc 
biệt là tắm lụa vàng để Babét may áo cưới. 


Babét sau này là giáo viên và có ba người con. Những món quà của Bác 
Hồ tặng. Babét vẫn giữ gìn như những kỷ vật. Babét đã nói với chồng và 
các con: "Chúng ta đang sống lại một kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong đời mà 
Bác Hồ đã dành cho chúng ta". 


Còn Kmuth Wolfgang Walther Hartmann ở miền nam nước Đức thì lại 
có vinh dự được làm con đỡ đâu của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi có ngày 
sinh trùng với ngày sinh của Người: 19 tháng 5 năm 1951. Chính vì sự 
trùng hợp ngẫu nhiên này mà ông bà Walter R. Harlmann, cha mẹ của 
Knuth, đã gửi thư tới Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ cảm tình ủng hộ cuộc 
đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập dân tộc của nhân 
dân Việt Nam và xin Người nhận Knuth Wolfgang Walther Hartmann làm 
con đỡ đầu. 


› Trân Đương: Ánh mắt Bác Hỏ, Nxb. Thanh Niên, Hà Nội. 1999, tr. 11-12. 
ú Một quận cũ của Pháp. có thị trần là Phôngtennoblô. 


28 


Tại Việt Bắc, mặc dù bộn bề công việc để lãnh đạo nhân dân ta kháng 
chiến chống Pháp và kiến thiết đất nước, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 
dành thời gian viết thư trả lời ông bà Hartmann. 5 tháng sau ngày gửi thư, 
ông bà Hartmann đã nhận được thư trả lời của Người. Bức thư được đánh 
máy trên giấy với nội dung: 

"CHỦ TỊCH PHỦ 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Độc lập Tự do Hạnh phúc 


Gởi: 
Bà và ông Walther R. Hartmann 
Postamtsvorsteher 

E. Thalmanr - Strasse 13 

Sebaitz (Sachs) 

Tôi thân ái mừng bà và ông vừa có cháu trai là Knuth Wolfgang 
Walther Hartmann. 

Tôi cảm ơn bà và ông đã gửi thư và ảnh cho tôi. Và tôi rất vui lòng nhận 
cháu làm con đỡ đâu. Tôi gởi biếu cháu một bức ảnh nhỏ và một đồng Việt 
Nam để làm kỷ niệm. Tôi chắc rằng ở trong nước Đức dân chủ nhân dân và 
dưới sự chăm sóc của Chủ tịch W. Pieck và của Đảng, bà và ông sẽ nuôi dạy 
cháu mau lớn, vui vẻ, mạnh khoẻ, mai sau cháu sẽ thành một chiên sỹ tôt trong 
sự nghiệp phát triển nước Đức xã hội chủ nghĩa, gắn chặt tình thân thiện giữa 
hai dân tộc Đức - Việt và giữ gìn dân chủ cùng hoà bình thế giới. 

Tôi gởi bà và ông lời chào thân ái, và gởi cháu nhiều cái hôn. 

VIỆT NAM. 15-9-51 

HỖ CHÍ MINH"'. 


' Trần Đương: Bác Hồ như chúng tôi đã biết, Nxb. Thanh Niên, Hà Nội, 
1985, tr. 50. 


29 


Nhận được thư của Bác, gia đình ông Hartmann vô cùng xúc độnẽ- bởi 
tình cảm và sự quan tâm mà Người đã dành cho gia đình ông. Vào dịp 
Knuth Wolfgang Walther Hartmann tròn 3 tuổi, ngày 19 tháng 5 năm 1954, 
Bác gửi tặng gia đình ông Hartmann một bức ảnh Người. Bức ảnh Người 
chụp chung với một bé gái, phía sau Bác viết: 


"Thân ái gởi con đỡ đâu yêu qui Knuth Wolfgang W. Hartmamn. Việt 
Nam, 19-5-1954 - Hồ Chí Minh". 


Gia đình ông Harmamn rất trân trọng những tình cảm của Bác Hồ dành 
cho họ. Các bức ảnh chụp chung trong dịp Người sang thăm Cộng hoà dân 
chủ Đức được lưu giữ như những kỷ vật, dù thời gian trôi qua đã nhiều 
năm. Còn với người con đỡ đầu của Bác, dù lúc còn học ở trường, khi tham 
gia quân đội hay là cán bộ kỹ thuật làm việc tại một xí nghiệp lai bò giông, 
Knuth đều mang theo bên mình một trong những tắm ảnh chụp chung với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Còn cô bé người Nga, riua Đimitoriépna Đênia, được Bác Hồ nhận 
làm con đỡ đầu trong trường hợp khác. 


Irina Đimitơriépna Đênia sinh vào mùa xuân năm 1958, là con của nhà 
báo X. Côlôxốp (X. Côlôxốp từng là phóng viên của Thông tấn xã Liên Xô 
APN) và vợ là bác sĩ Anna Xtaxia Vaxilépna, ở thành phô Giucôpxki, ngoại 
ô Mátxcơva. Mặc dù chưa một lần được gặp hay nói chuyện với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nhưng với tắm lòng kính yêu Bác, nên khi sinh con gái họ đã 
viết thư gửi Người. Bức thư viết: 

"Chúng cháu được biết, tình yêu của Người đối với trẻ em và của 
trẻ em đối với Người vô cùng sâu sắc. Theo phong tục Nga cồ truyền, 
một phong tục tốt đẹp ở nước Nga, chúng cháu chân thành đề nghị 
Người làm cha đỡ đầu của đứa con nhỏ của chúng cháu - con gái tên là 
I-ri-sơ-ca "Ẻ 


Không lâu sau ngày gửi thư, gia đình Điôminnưi đã nhận được thư trả 
lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác viết: 


' Bác Hồ như chúng tôi đã biết, sđá, tr. 5 l. 
: Ánh mắt Bác Hà, sđd, tr. 45, 47-48, 49. 


30 


"Cô An-na Xta-xi-a Va-xi-lép-na và chú Đi-mi-tơ-ri Œơ-ri-gô-rê-vích 
thân mền! 


Tôi đã nhận được thư của cô chú và chân thành cảm ơn cô chủ đã mời 
tôi làm cha đỡ đáu cho con gái của cô chú. Tôi mong răng sự nhận lời của 
tôi sẽ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kêt anh em giữa hai dân tộc Việt Nam và 
Liên Xô. 

Hôn con gái đỡ đâu bé nhỏ của tôi và chúc cháu được mạnh khoẻ, hạnh 
phúc. Chúc cô chú đạt nhiều thành tích trong công tác, trong cuộc sống. 

Chào thân ái, 


HỎ CHÍ MINH"!, 


Cùng với lá thư, còn có một bức ảnh chân dung của Người, trên đó viết 
dòng chữ Nga: "Hồn con l-ra-sơ-ca, chúc con mạnh khoẻ và hạnh phúc! 


Cha nuôi Hồ"?. 


Đến tháng 5 năm 1960, gia đình X. Côlôxốp nhận được thư tiếp theo 
của Bác. Trong thư Người viết: 


"Tôi đã nhận được thư của cô chú. 


Tôi gửi lời chào thắm thiết nhất tới bé Ira-sơ-ca. Chúc bé khoẻ, 
hạnh phúc. 


Hôn bé. 
HỒ CHÍ MINH"Ẻ, 


Tháng l1 năm 1960, Irasơca và bố mẹ đã được gặp Bác Hồ tại một 
ngôi nhà trên phố Alếchxây Tônxtôi, nhân dịp Người cùng Đoàn đại 
biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam sang Mátxcơva dự lễ kỷ niệm lần 
thứ 43 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. Cuộc gặp gỡ đã 


+ +3 Ảnh mắt Bác Hồ, sđd, tr. 45, 47-48, 49. 


31 


diễn ra rất tình cảm và thân mật. Bác mời gia đình Irasơca cùng ãn trưa 
với Người. 


Trong khi nhân dân ta đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, dù bận rất nhiều công việc nhưng Bác Hồ vẫn dành thời gian viết thư 
trả lời con gái đỡ đầu yêu quý của mình. Sau này Irina phục vụ trong ngành 
công an, rồi cùng chồng là Igo Tribixốp, cán bộ ngành hàng không dân 
dụng khai thác dầu khí ở Chiumen (Tây Xibiari). Họ sống ở làng Taôgiơnưi 
và có một con gái là Varônica. 

Việc Bác Hồ nhận những cháu bé người Pháp, Đức và Liên Xô làm con 
đỡ đầu đã thê hiện tắm lòng nhân ái và sự quan tâm của Bác dành cho thiếu 
nhi quốc tế, và cũng qua đó càng làm tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa 
nhân dân Việt Nam với nhân dân Pháp, nhân dân Cộng hoà dân chủ Đức và 
nhân dân Liên Xô anh em./. 


Thùy Dương 


32 


CÂU LẠC BỘ PHÔ BUN, NHÀ VĂN LÉ0 P0LDES VÀ 
VỮ KỊPH Ê0N RŨNG TRE GÚA NGUYÊN ÁI QUÔC 


Phạm Thị Lai 


Đầu những năm 20 của thế kỷ trước, Thủ đô Pari, nước Pháp là nơi 
được chứng kiến nhiều hoạt động sôi nổi và phong. phú của Nguyễn Ái 
Quốc, người đã dũng cảm đối đầu với nhà cầm quyền Pháp, tranh thủ sự 
ủng hộ giúp đỡ của nhiều người, bằng mọi hình thức tuyên truyền, vận 
động, đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập. Câu lạc bộ Faubourg, 
thành lập từ năm 1914, là một trong những nơi Nguyễn Ái Quốc thường 
đến dự và có những hoạt động tuyên truyền. Bài viết này của chúng tôi xin 
cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Câu lạc bộ Faubourg, nhà văn 
Léo Poldès, chủ nhiệm câu lạc bộ và vở kịch Con Rồng tre, do chính Léo 
Poldès và Bác Hồ của chúng ta kể lại. 


Bác Hồ đã viết về Câu lạc bộ F aubourg (có nghĩa là ngoại ô) như sau: 


"Câu lạc bộ ngoại ô. Gọi tên nó như thế, là theo truyền thống đại cách 
mạng Pháp từ năm 1789. Sự thật thì không phải là một câu lạc bộ chính 
cống mà cũng không ở ngoại ô. Một người trí thức phái tả tên là Pôn-đét 
(Poldès) có sáng kiến tổ chức "câu lạc bộ" lưu động, mỗi tuần họp một lần, 
khi họp chỗ này, khi họp nơi khác ở Thủ đô Pari. Thường có độ ba trăm 
người đến dự, đủ các xu hướng chính trị và các tầng lớp xã hội. Đại đa số là 
công nhân và tiểu tư sản "khai minh". Nhưng cũng có ông nọ bà kia. Họ 
thảo luận những vấn đề thời sự, chính trị hoặc văn hóa xã hội. Một 
người trình bày vấn đề (có chuẩn bị trước). Sau đó, mọi' người tự do 
phát biểu ý kiến. 

Cuộc bàn cãi luôn luôn sôi nổi, nhưng rất thân mật. Mỗi lần họp, anh 
Nguyễn (tức Bác Hồ) đều phát biểu ý kiến. Và bất kỳ vấn đề gì anh cũng 
khéo lái nó về kết luận lên án thực dân. Một ví dụ: Trong một cuộc thảo 


33 


luận về thuật "thôi miên", sau khi nhiều người nói tin. nhiều người nÓI 
không tin, anh Nguyễn xin phát biểu ý kiến. Anh nói: "Tin cũng được, 
không tin cũng được. Nhưng tôi xin mạn phép nói thật rằng bác sĩ Cu-ê 
(người thạo giỏi thuật "thôi miên") chưa giỏi bằng thực dân Pháp: Mỗi năm, 
với hàng nghìn tấn thuốc phiện, chúng đang làm cho hàng triệu người Việt 
Nam ngủ say đến nỗi quên mình là vong quôc nô”. 


Anh Nguyễn được mọi người hoan nghênh. Vì thái độ anh khiêm tôn và 
lời lẽ của anh gọn gàng. Lại vì ở câu lạc bộ và có lẽ ở cả Pari chỉ có anh là 
người Việt Nam dám lên tiếng chống thực dân Pháp. Một kết quả tốt là 
nhiều người đồng tình với anh và anh đã trở thành người tuyên truyền cho 
cách mạng Việt Nam". 


__ "Một lần khác hội nghị thảo luận vấn đề Ái-nhĩ-lan và Triều Tiên. Tắt 
nhiên những nhà diễn giả Pháp đều nghiêm khắc công kích chính sách của 
Anh, của Nhật và bênh vực nhân dân Ái-nhĩ-lan, nhân dân Triều Tiên. Ông 
Nguyễn phát biểu ý kiến: 

Cũng là một dân tộc bị áp bức. tôi hoàn toàn đồng tình với những người 
bạn Ái-nhĩ-lan, nhân dân Triều Tiên. và đồng tình với hội nghị kết án bọn 
thực dân Anh, Nhật. Nhưng tôi hỏi các ngài có nên kết án cả những bọn 
thực dân khác không? Có nên bênh vực nhân dân bị áp bức khác không? Có 
hay không?"... Mọi người đều trả lời là có. Thế là được dịp ông Nguyễn 
trình bày vấn đề Việt Nam". 

Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Pari, với tư cách là thượng 
khách của Chính phủ Pháp, đã làm cho chủ nhiệm Câu lạc bộ Faubourg Léo 
Poldès và nhiều người bạn khác một sự ngạc nhiên sửng sốt. 


Câu chuyện của hơn 20 năm trước, được Léo Poldès nhớ và ghi lại 
trong sự bàng hoàng, ngạc nhiên "Vì sao, Nguyễn Ái Quốc, người thợ ảnh 
giản dị kia đã chết năm 1933 mà nay năm 1946 đã là Chủ tịch nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa". Xin trích dẫn sau đây một đoạn trong bài viết của 
Léo Podès về Nguyễn Ái Quốc, vở kịch Con Rồng tre và về Câu lạc bộ 
Faubourg, đăng trên tuân báo "Paris, sô 53”, ngày II], 12-6-I946, Câu 


' Bác Hồ (hồi ký), In lần thứ hai, Nxb. Văn học, 1975, tr. 21. 
? Trần Dân Tiên: Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hỗ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nô ội, 
1975, tr.40. 


34 


chuyện nhẹ nhàng đưa chúng ta về với những sự kiện xảy ra từ nhiều năm 
trước như đi vào thế giới cô tích: 

"Ngày xưa đúng thực là một câu chuyện cổ tích, có một bác thợ Việt 
Nam nghèo nàn, sống giản dị trên một căn gác thượng, trong ngõ hẻm 
Compoint, giữa một khu chen chúc toàn dân lao động. Tên bác ta là 
Nguyễn Ái Quốc, bác làm nghề rửa ảnh. 


Một chiều kia, cách đây chừng 25 năm, hôm ấy có phiên họp các hội 
viên Câu lạc bộ Faubourg tại rạp hát Printanis, ở góc đại lộ Clichy và phố 
Richaud, bác Nguyễn Ái Quốc đã tới đây ngập ngừng hỏi tôi xem liệu bác 
dù là một kẻ lao động xoàng xĩnh, có thể được hân hạnh vào góp lời trong 
những cuộc thảo luận của những tay tài ba lỗi lạc, đã làm rạng rỡ văn đàn 
Câu lạc bộ Faubourg của chúng tôi được không. 

Tôi bèn trả lời: "Ông chớ ngại điều đó. Với quan niệm chúng tôi, thì sự 
tự đo phát biêu ý kiến, là của tất cả mọi người. Ý kiến xác đáng, hay ho của 
một người, dù người ấy chỉ là một người thợ, cũng được đặc biệt chú ý như 
những ý kiến của một vị Quốc trưởng”. 

Bác nhún vai, mỉm cười, nói: "Podès quý ngài à, tôi chỉ là nhà cách 
mạng, ngài ví tôi với những vị quốc trưởng, tôi xin đưa ngài xem đây tập 
bản thảo của tôi. Tuy chỉ là một người thợ ảnh nghèo nàn, nhưng tôi cũng 
có viết được một kịch bản, nhan đề bản kịch đó là "Con Rồng tre” (Le 
dragon de bambous) viết ra cốt là để công kích những vị Quốc trưởng". 

Rồi ông tỉnh quái nói tiếp: "Chắc chắn là không ai dám đem diễn trên 
sân khấu đâu, ngay như ngài rồi ngài cũng đến quẳng vào sọt rác". Nhưng 
ông Nguyễn đã nhằm". 


Léo Podès đã nhận xét về vở kịch Con Rồng tre như sau: 

"Tôi đã đọc tập bản thảo, thật là hay, thật là đẹp, lời vừa trải chuốt gọn 
gàng, với những cái châm biếm dí dỏm của Aistophan ` bản kịch này có đủ 
ưu điểm để mang lên sân khấu. 

"Con Rồng tre" đầu đề kịch bản chỉ một vị Quốc trưởng Á-Đông, đớn 
hèn bất lực và ngu dốt, mà tác giả không hà tiện lời chế giễu một cách cay 
' Aistophan là thi sĩ Hy Lạp nỗi tiếng về tài châm biếm hài hước, sống vào thế kỷ thứ 5 trước 
Tây lịch. 


35 


nghiệt, hóm hỉnh suốt trong ba hồi; khi ấy bản thân ông Nguyễn Ái Quốc 
không ngờ rằng bản kịch của mình đã bao lần chủ kịch bản từ chối không 
dám diễn mà lại được nhóm Faubourg chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh, và 
nhất là ông lại không ngờ rằng 25 năm sau người thợ ảnh ở ngõ hẻm 
Compoint, tác giả "Con Rồng tre", lại trở thành một vị Quốc trưởng với cái 
tên mới Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. dùng 
cơm với tướng Leclerc, với Thượng sứ đô đốc D' Argenlieu. cùng đi 
duyệt một đạo binh Pháp, và được nghênh tiếp chính thức bởi vị Chủ tịch 
Pháp ở Pari." 


Vở kịch Con Rồng tre viết về Vua bù nhìn Khải Định. vào dịp ông ta 
sang Pháp dự triển lãm thuộc địa. Vở kịch bị Chính phủ Pháp câm, nhưng 
được Câu lạc bộ Faubourg đem diễn. Vở kịch này hiện chưa sưu tầm được, 
chúng ta chỉ biết tới nội dung kịch bản qua mây dòng kể tóm tắt của Bác 
như SAU: "Có những cây tre thân hình quần quẹo. Những người chơi đồ cổ 
lấy về đẽo gọt thành con rồng. Nó là một đồ chơi. Là con rồng nhưng thật 
ra chỉ là một khúc tre. Là khúc tre, nhưng lại hãnh diện có tên và hình dáng 
con rồng. Tuy vậy nó chỉ là một quái vật vô dụng". Khải Định chính là một 
ông vua vô dụng. 


Léo Podès còn nhớ và viết khá chỉ tiết về những buổi sinh hoạt của Câu 
lạc bộ Faubourg mà Nguyễn Ái Quốc tham dự. Tờ báo Le Paria (Người 
cùng khổ), mà Nguyễn Ái Quốc là một trong những người sáng lập, ra số 
đầu tiên ngày 1-4-1922. Ngay trên trang nhất của số báo này có đăng thông 
báo về đề tài Sân khấu Việt Nam, do Nguyễn Ái Quốc trình bày trong 
chương trình sinh hoạt tháng 4-1922 của Câu lạc bộ Faubourg '. Tài liệu 
của mật thám Pháp theo dõi hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pari cũng ghi 
lại những lần Nguyễn. Ái Quốc đến dự sinh hoạt ở Câu lạc bộ Faubourg, 
trong đó có lần Nguyễn Ái Quốc phân phát cho những người dự sinh hoạt 
câu lạc bộ tờ Truyền đơn cỗ động mua báo Le Paria Ÿ. 


Nguyễn Ái Quốc rời Pari, Thủ đô nước Pháp, sang Mátxcơva, Liên Xô 
một cách lặng lẽ và bí mật. Cũng như nhiều người bạn Pháp, ông chủ nhiệm 
Câu lạc bộ Faubourg cũng không biết là Nguyễn Ái Quốc đã đi đâu. Chỉ 
đến khi có tin về Pari, Nguyễn Ái Quốc đã bị chết trong nhà tù của đế quốc 
Anh ở Hông Kông, Léo Poldès đã viết đăng tin trên tờ Faubourg: 


' Báo lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
? Báo cáo của mật thám Pháp, lưu Kho tư liệu BTHCM, ký hiệu: H20CI 1/7 


36 


"Không phân biệt khuynh hướng khác nhau, hết thảy anh em chúng tôi 
đề lấy làm đau đớn khi hay tin ông Nguyễn Ái Quốc đã mệnh chung ở 
Hông Kông"... 


Tờ Faubourg ra ngày 1-7-1933 có trích đăng một bài sau: "Nói về 
Nguyễn Ái Quốc vị lãnh tụ Đảng Cộng sản”, tờ tạp chí Pháp - Việt có viết: 
"Ông không vắng mặt một buổi họp nào ở Câu lạc bộ Faubourg, ở đây ông 
ta đã từng đứng lên diễn thuyết trước mọi người. Ông ta đã viết báo. Người 
ta thường gặp ông hồi 6 giờ chiều ở những phòng trị sự các nhà báo. Ông 
mang lên đây những câu chuyện ngắn hay một tập truyện vì ông từng khảo 
cứu về văn nghệ, Sau này ông hoàn toàn thiên về chính trị và ông đã thiết 
tha cống hiến cả một đời để phụng sự khuynh hướng ấy". "Người chiến sĩ 
xấu số đã mệnh chung trong nhà giam. Người ta lại nhớ đến những cuộc 
họp ở Câu lạc bộ Faubourg, đến những lời nói thông minh hóm hỉnh trong 
buổi họp, đến bản kịch bất hủ của ông: "Con Rồng tre". Hỡi các vị thần linh 
của cõi Á - Đông, các ngài hãy săn sóc giữ gìn lấy linh hồn ông". 


Khi được biết Nguyễn Ái Quốc vẫn còn sống, trở lại Pari với tư cách 
khác, Léo Podès đã rất hóm hỉnh viết rằng: "Và những vị thần linh ấy đã 
giữ gìn linh hồn ông khỏe đến nỗi, ngày nay người thợ ảnh mày râu nhẫn 
nhụi kia đã sống lại giữa khuôn mặt đáng kính có thêm một nhúm râu dài 
của Cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Léo 
Podès nhắn gửi rằng: "Hồ Chí Minh đức ngài, mai đây từng dãy người xếp 
hàng một diễu qua chào mừng đức ngài trước điện Chamos D' Elysé, bên 
cạnh ngài khi ấy là vị Chủ tịch lâm thời nước Cộng hòa Pháp. Chúng tôi 
thiết tha mong đức ngài nhớ lại cái hồi đầu tiên của đức ngài trong Câu lạc 
bộ Faubourg. Nhớ lại những vấn đề quỷ thân, sự tái sinh, và nhất là đức 
ngài hãy rủ lòng thương nhớ đến người thợ ảnh nhỏ bé ở ngõ Compoint 
khi xưa... '". 

Nguyễn Ái Quốc không thể quên những ngày Pari. Tháng 5-1946, khi 
đến nước Pháp với tư cách Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là 
thượng khách của Chính phủ Pháp, ngoài chương trình làm việc chính thức, 
gặp gỡ với Chính phủ Cộng hòa Pháp, Người dành nhiều thời gian tiếp xúc, 
gặp gỡ kiều bào, các nhà văn, nhà báo, bạn bè cũ. Và đương nhiên là Người 


: Những đoạn in nghiêng trong bài đều được trích từ bài viết của Léo Podẻs. 


37 


đã gặp lại nhà văn Léo Poldẻs. Nhật ký bốn tháng sang Pháp của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ghi lại: Ngày 8-7-1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp vợ chông 
nhà văn Poldès: Ngày 15-7-1946. vợ chồng nhà văn Poldès mời Người vê 
quê chơi, cách Pari chừng 30 cây sô. Nhà ông Poldẻs. rừng bao bọc xung 
quanh. Thanh vắng mát mẻ. Cây tốt hoa thơm. Ăn cơm rồi. Cụ Chủ tịch kéo 
ghế năm dưới gốc cây. Thật đúng là: 

"Thảnh thơi vui thú yên hà, 

Tùng là bạn cũ, hạc là người quen”. 


Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Câu lạc bộ Faubourg. ngày l-5- 
1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng ông Léo Poldès. Chủ tịch của câu lạc 
bộ Huy chương Hữu nghị của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ¿ 


Những câu chuyện kẻ về những tình cảm của những người bạn Pháp 
đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. trong đó có ông Chủ nhiệm Câu lạc bộ 
Faubourg là những dấu ấn đặc biệt trong những năm tháng hoạt động cách 
mạng sôi nỏi. oanh liệt của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ở Thủ đô Pari. 
Năm tháng qua đi. song tình cảm của những người bạn Pháp đối với Bác 
Hồ kính yêu của chúng ta, mà cũng là đối với cách mạng Việt Nam, mãi 
mãi được giữ gìn, trân trọng, góp phần củng cố và xây dựng tình hữu nghị 
giữa nhân dân hai nước hôm nay. 


1 Bút tích ghi lại sự kiện này lưu tại Bảo tàng Hỗ Chí Minh 


38 


H0ÀNB THÂN XUPHANUVÔNG VÀ "PAPA HỒ" 


Trong hồi ức của mình, Ông thường nhắc nhiều đến những kỷ niệm với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - "Papa Hồ" theo cách gọi thân mật của Hoàng thân. 
Câu chuyện về những ngày đầu từ Vinh ra Hà Nội đẻ gặp Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh mà Ông coi như là sự khởi đầu cho quyết tâm dâng trọn cuộc đời 
mình cho Tổ quốc, cho sự nghiệp giải phóng nhân dân các bộ tộc Lào của 
Ông làm chúng tôi nhớ mãi. 

Sinh ra trong dòng họ Hoàng tộc, được đắm mình trong nên giáo dục và 
không gian văn hóa truyền thống Lào thuần khiết, sau đó theo học những 
trường có tên tuôi ở Hà Nội, Paris, làm việc trong môi trường có tính độc 
lập cao, Hoàng thân Xuphanuvông là nhà hoạt động chính trị vững vàng. có 
trình độ uyên bác trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật. tài hoa trong cảm 
nhận và sáng tạo văn hóa. 


Ở vị thế rất cao, song Ông luôn dành cho chúng tôi, những người cộng 
sự cấp dưới tình cảm rất chân thành, hiền hòa, luôn giữ được cách ứng xử 
trọng thị nhưng thân tình như người trong một nhà. Trong những năm ở căn 
cứ địa của cách mạng Lào trong cuộc kháng chiến chống đề quốc Mỹ xâm 
lược, các chuyến đi công tác, sau giờ làm việc, Hoàng thân trong lúc nghỉ 
ngơi hay trò chuyện với chúng tôi. 

Nghề cầu đường tạo điều kiện cho Ông được đi đến nhiều nơi trong xứ 
Đông Dương. Tốt nghiệp đại học từ Pháp trở về, Hoàng thân làm việc tại 
Sở Công chính ở Nha Trang (Trung Kỳ) rồi Mường Phìn (thuộc tỉnh 
Xavanakhét. Lào). 

Thời kỳ tham gia thiết kế đập Đô Lương thuộc hệ thống thủy lợi Bắc 
Nghệ An, Ông cùng gia đình đến sống ở Vinh. Đó cũng là thời điểm phát 
xít Nhật tiến hành đảo chính lật đồ chính quyền thực dân Pháp ở Đông 
Dương. Được chứng kiến những biến chuyển và thành công mau lẹ cửa 
cách mạng Việt Nam và Lào lúc đó, Hoàng thân thấy sung sướng và tự hào. 


39 


song cũng chưa xác định mình sẽ tham gia vào sự nghiệp cách mạng chung 
của nhân dân các bộ tộc Lào như thê nào. 


Ít ngày sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Ông được các vị 
lãnh đạo chính quyền nhân dân đóng ở Vinh đến gặp và chuyẻn lời mời của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Hà Nội để cùng trao đổi về cách mạng hai nước 
trong tình hình mới. 


Thu xếp công việc và chuyện gia đình xong. Hoàng thân Xuphanuvông 
lên đường. Không may, xe ôtô của Ông bị hỏng, đang chờ sửa thì đoàn xe 
của Bộ trưởng Lê Văn Hiến tháp tùng Cựu hoàng Bảo Đại ra Hà Nội theo 
lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Vinh đã đón Hoàng thân đi cùng. 

Tối đó, ở Phủ Lý, trời mưa rất to. đoàn dừng lại nghỉ đêm. Riêng Hoàng 
thân cùng một số anh em về thăng Hà Nội. Ông đến nghỉ ở một biệt thự nhỏ 
2 tầng sau Thư viện Trung ương Đông Dương lúc đó do Ủy ban nhân dân 
Hà Nội sắp xếp. 

Hoàng thân tâm sự với chúng tôi: Từ khi còn trẻ, lúc theo học ở Pháp, 
Ông đã nhiều lần được nghe tên Nguyễn Ái Quốc. cái tên từ lâu đã trở 
thành biểu tượng của phong trào đấu tranh chống ách thực dân xâm lược 
đòi quyền tự do độc lập cho các dân tộc ở Đông Dương ngay trên đất Pháp. 
Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh còn là người đứng đầu Việt Minh tổ chức 
và lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công. Bởi vậy. khi đến Hà Nội. 
Ông mong sớm được gặp Người. 

Biết tin, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động đến nơi ở của Hoàng thân để 
thăm hỏi sức khỏe và tình hình. Tối 5/9/1945, Tổng bộ Việt Minh, Chính 
phủ Lâm thời và lãnh đạo TP Hà Nội đã tổ chức bữa cơm thân mật chảo 
mừng 2 vị khách quý tại phòng lớn trên tầng 2 của Bắc Bộ Phủ. Buỏi tiếp 
có mặt hầu hết các thành viên của Chính phủ và lãnh đạo của Tổng bộ Việt 
Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi giữa, hai bên Người là Cựu hoàng Bảo 
Đại và Hoàng thân Xuphanuvông. 


Những ngày tiếp theo ở Hà Nội, nhiều lần Hoàng thân được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cho mời đến bàn công chuyện, nhiều bữa làm việc muộn, 
Ông ở lại cùng ăn cơm và nghỉ trưa luôn tại Bắc Bộ Phủ. 


Trực tiếp chứng kiến hình ảnh của vị Chủ tịch đầu tiên của Nhà nước 


40 


Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiên cường và tận tụy với công việc, bình tĩnh 
và khéo léo cùng cộng sự vượt qua những khó khăn thử thách và niềm tin 
của dân chúng Việt Nam đối với Người đã gây ấn tượng sâu sắc đối với 
Hoàng thân. 

Những câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi, bàn bạc về vận 
mệnh cách mạng của hai dân tộc đã thôi thúc Hoàng thân nhanh chóng 
quyết định sẽ về nước để kẻ vai sát cánh với nhân dân các bộ tộc Lào đầu 
tranh vì tự do, độc lập. 


Trên đường về Lào, ngày 30/9/1945, Hoàng thân Xuphanuvông đã có 
buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ và 
gặp gỡ đại diện các tầng lớp nhân dân ở Huế trong đó có cựu hoàng hậu 
Nam Phương. Trong buổi gặp. Hoàng thân khẳng định: "Chủ trương của tôi 
từ trước đến nay là đoàn kết hai dân tộc. Tôi đã làm việc cho chủ trương ấy 
từ năm 1929. Mặc dầu người Pháp tìm hết cách chia rẽ dân tộc, tôi vẫn 
không thôi hô hào cho hai dân tộc gần nhau". 


Với Chủ tịch Hồ Chí Minh. sau gần một tháng được sống và làm việc 
cùng Người, Hoàng thân nói: "Hồ Chủ tịch thật là một người sáng suốt. 
Trong khi ở Hà Nội, tôi được tiếp kiến Ngài 30 lần hết sức thân mật. Đến 
bữa. chúng tôi cùng ăn cơm với nhau... Nhiều lúc câu chuyện dài đến 2, 
3 giờ chiều mà chưa ăn cơm. Tôi chỉ sợ Cụ Hồ làm việc quá nhiều. Tôi 
sợ Cụ ốm". 


Trở về Lào chọn con đường sinh tử đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng 
nhân dân các bộ tộc Lào, với những trọng trách mới Bộ trưởng Ngoại giao 
trong Chính phủ Độc lập Lâm thời mới thành lập và Chỉ huy trưởng Liên 
quân Lào - Việt, Hoàng thân Xuphanuvông tuyên bố: "Từ nay, nước Lào là 
quốc gia độc lập có chủ quyền ngang hàng với tất cả các dân tộc trên thế 
giới", đồng thời Ông khẳng định: "Quan hệ Lào -Việt từ nay sẽ mở một kỷ 
nguyên mới". 

Cũng từ đó, trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Hoàng thân 
Xuphanuvông - Ông Hoàng Đỏ kiên cường, Thủ tướng Chính phủ Kháng 
chiến Lào, Chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước, Ủy viên BCT Đảng Nhân dân 
Cách mạng Lào, vị Chủ tịch đầu tiên của Nước CHDCND Lào (12/1975), 
người con yêu quý của nhân dân các bộ tộc Lào, người bạn lớn thân thiết 


41 


của nhân dân Việt Nam luôn _mang theo mình tỉnh nghĩa sâu đậm. sự coi 
trọng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng anh em Việt - Lào thăm 
thiết, không bao giờ phai nhạt mà Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã dành cho Ông 
VớI VỊ thế đại diện của nhân dân các bộ tộc Lào trong những ngày tháng 
9/1945 ở Thủ đô Hà Nội. 

Đồng chí Hoàng Xuân Thái, nguyên Trưởng đoàn Chuyên gia Tuyên - 
Văn - Giáo - Huấn Việt Nam tại Lào, người đã có thời gian được trực tiếp 
tham gia phục vụ Hoàng thân Xuphanuvông ở căn cứ địa cách mạng Lào 
trong cuộc kháng chiến chống đề quốc Mỹ xâm lược. 


Hoàng Xuân Thái 


42 


MÚN QUÀ CỦA MAĐ0LEN RIPHÔ 


Chị Mađơlen Riphô - nhà báo Pháp đã từng sang Việt Nam nhiều lần và 
cũng nhiều lần may mắn được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kể một chuyện 
nhỏ về Bác Hồ như sau: 

Trước đây, có lần Bác Hồ nói với tôi rằng: *Con gái ạ. nếu con muốn 
làm Bác vui lòng thì hôm nào đây hãy gửi cho Bác những đĩa hát mà ngày 
xưa Môrixơ Sơvaliê thường hát hồi Bác ở Pari, lúc con còn chưa ra đời ấy". 


Tôi đã tìm kiếm được những đĩa hát ấy, khi người ta cho phát hành lại 
tất cả những gì Sơvaliê biểu diễn trước đây, nhân dịp ông 80 tuôi. 

Tôi lưỡng lự khi gửi món quà khác thường này... Giả sử Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã quên rồi thì sao? Liệu Người có cho vật gửi đi này là 
thất lễ không? 

Tôi hỏi ý kiến một trong những đại biểu của nước Việt Nam đi dự hội 
nghị Pari, người ấy trả lời: “Chị cũng biết rồi đấy, Bác không bao giờ quên 
một điều gì cả đâu. Hãy cứ gửi cho Người những bài hát này đi. Chúng sẽ 
làm cho Bác nhớ lại thời thanh niên của mình và nhớ tới những người dân 
lao động Pari mà Bác vô cùng quý mến”. 

Thế là tuần vừa rồi, hai ¡ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tôi 
nhận được một bức thư viết từ ba tuần trước của Têô Rôngcô. phóng viên 
báo chúng tôi tại Hà Nội. Bức thư có đoạn: “Bác Hồ đã nhận được số đĩa 
hát. Người nghe các đĩa ấy một cách thích thú. Người rất hài lòng". 


Có lẽ khó mà diễn tả được nỗi xúc động của Mađơlen Riphô khi biết 
Bác Hồ đã vui lòng đến thế nào khi nhận được món quà nhỏ của chị gửi từ 
nước Pháp xa xôi. 


43 


THƯ BỬI ÔNG UT0RÂY '° 


Utơrây, Đang nghỉ mát BIARIT. ngày l6 tháng 10 năm 1919 


Ông xa Pari, mãi tới hôm nay tôi mới được tin về các cuộc thảo luận 
của Nghị viện ngày 18 tháng 9, ở đó, ông đã công kích tôi kịch liệt và thô 
bỉ. Tôi không hơi đâu nêu ra đây những lời thoá mạ từ miệng ông phun ra, 
nếu không vì trong khi công kích tôi, thì đồng thời ông cũng đã công kích 
tờ nhật báo đáng tôn kính đã rộng lượng dành những cột báo cho bài viết 
gần đây của tôi. 

Các bài viết của tôi đều có ký tên, và tôi đàng hoàng đòi cho riêng mình 
trách nhiệm về các bài báo đó. Ông hiểu rằng một tờ báo Pháp xứng đáng 
với cái tên của nó phải tiếp nhận một cách vô tư mọi sự thật, bất kẻ từ phía 
nào tới, dù những sự thật đó làm phật ý những kẻ bị vạch mặt. Trong các 
bài viết của mình, tôi không có những giả thiết vô căn cứ, tôi chỉ đưa ra 
những sự việc chính xác mà ông đều biết và ông đã không tranh cãi, vì ông 
không thẻ tranh cãi nỗi. 


Trong những điều kiện như vậy, không phải tôi định bút chiến với ông, tôi 
chỉ muốn nhã nhặn và ôn hoà đặt ra cho ông vài câu hỏi. Tôi sẽ tránh không 
nỗi nóng la lối chửi rủa, đáp lại sự thô tục bằng sự thô tục, vì như vậy là tự hạ 
giá mình: không phải hễ cứ ném được bùn lên địch thủ là mình có lý đâu. 

Trước hết, ông đã nói và nhắc lại rằng tôi bị truy nã bên Đông Dương vì 
các hoạt động chống Pháp. Này! Xin ông hãy cho tôi biết là vào lúc nào, do 
toà án nào, và hoạt động chống Pháp đó là gì? 

Đó là câu hỏi đầu tiên. Nếu ông không thể trả lời câu hỏi trên cho thoả 
đáng, nghĩa là có băng cứ chứng minh, thì cho phép tôi hỏi ông rất nhã nhặn 


'® Có hai bản Thư gưi ông Lltoráy: một bản đãng báo Le Popufaire, ngày 14-10-1919; một bản để ngày 
16-10-1919, lưu tại Kho lưu trữ quốc gia Pháp. Nội dung cơ bản giống nhau, nhưng bản đẻ ngảy 16-|0- 
1919 dài hơn, phong phú hơn. 


44 


rằng kẻ nào trong hai ta, người vu khống hay người bị vu khống, xứng đáng 
với danh hiệu thằng khốn nạn? Tôi rất muôn chọn cho ông một tính ngữ đúng 
với đặc tính của ông mà không làm ông phật ý, nhưng tôi không tìm thấy trong 
từ vựng tiếng Pháp những từ nào khác thật thích đáng ngoài từ thằng nói láo. 
và tôi buộc phải nói với ông, không chút thù hẳn và sợ hãi, mà thăng thắn và 
mặt đối mặt, rằng ông đã nói láo, rằng ông là một thằng nói láo. 

Tôi đoán trước được chiến thuật của ông và tôi làm cho nó mất hiệu lực 
ngay từ đầu: ông đừng trốn nắp đằng sau thái độ trịch thượng và khinh bỉ. 
Nhân cách của ông và của tôi đều không liên quan gì đến vấn đề này: đây 
chỉ là việc xác minh sự thật và chỉ có sự thật mà thôi. 

Bây giờ tôi nói thêm: giá như tôi đã bị truy nã hay bị kết án đi nữa ở 
bên Đông Dương về cái mà bọn thực dân Pháp vô liêm sỉ gọi là ¡chống Pháp 
thì tôi cũng chẳng có gì phải hỗ thẹn, trái lại tôi còn tự hào về việc đó: vì 
đối với bọn thực dân, chống Pháp có nghĩa là công khai tố cáo những ý định 
vô nhân đạo và những hành động chúng không dám thú nhận, những ý định 
làm tổn thương nghiêm trọng đến danh tiếng tốt đẹp của nước Pháp cao 
thượng và phản lại một cách bỉ ổi những lý tưởng cao cả về tự do và công 
lý mà toàn thế giới nhìn nhận ở nước Pháp. 

Vâng, thưa ông Utorây, có những lời kết án làm vẻ vang chứ không làm 
ô nhục. Ông có những. ví dụ về điều này trong mọi thời đại và ở mọi nước, 
ông có thể tìm được dễ dàng những ví dụ đó ngay trong lịch sử nước Pháp. 
Những hoạt động chống Pháp! Không ai mắc lừa nữa đâu! Đã đến lúc phải 
kiếm những lý do khác thôi!... 


Ông lại nói tiếp rằng: "Với tư cách đại biểu Đông Dương, tôi không thể 
chấp nhận trong Nghị viện này dư luận cho rằng xứ Đông Dương bị nước 
Pháp ngược đãi và người An Nam không được hưởng mọi quyền tự do phù 
hợp với sự phát triển chính trị của đại chúng. Đông Dương dưới sự che chở 
của nước Pháp đang đi theo số phận của nó trong hoà bình, và chứng cớ 
hùng hồn nhất rằng nó hạnh phúc, thưa các Ngài, các Ngài đã từng được 
chứng kiến qua nhiệt tình của người An Nam sang bảo vệ nước Pháp trong 
cơn nguy biến"”, 


' Có hai bản Thư gửi ông Uơrây: một bản đăng báo Le Populaire, ngày 4-10-1919; một bản đề ngày 
16-10-1919, lưu tại Kho lưu trữ quốc gia Pháp. Nội dung cơ bản giống nhau, nhưng bản đẻ ngày 16-10- 
1919 dài hơn, phong phủ hơn 


45 


Ông đại diện cho ai. Phải chăng là cho hai mươi triệu người An Nam 
không hề biết ngay cả tên của ông, trừ vài công chức hay vài tên xin xỏ hay 
là cho một nhúm cử tri của ông ở Nam Kỳ? 

Đừng nói là xứ Đông Dương bị nước Pháp ngược đãi, mà phải nói là nó 
bị những người Pháp xấu sống bám vào nó ngược đãi; hai việc ấy không 
phải là một. Ông có năm được sự khác biệt đó hay không? 


Vì ông đã nói đến tự do và hoà bình trong câu dẫn ở trên, vậy cho tôi 
hỏi ông rằng: sau khi so sánh với chế độ báo chí do đạo luật ngày 29 tháng 
7 năm 1881 quy định. liệu người ta còn có thể chống chế được nữa không 
rằng chế độ báo chí bản xứ do sắc lệnh ngày 30 tháng 12 năm 1918 và các 
điều khoản 214 đến 217 của Luật hình An Nam mới ban hành (Journal 
officiel de I'Indochine - Francaise6, số ngày I tháng 8 năm 1917) không 
phải là một chế độ hoàn toàn khoá miệng và bưng bít sự thật và vì vậy, nó 
không xác nhận từ đầu đến cuối những điều tôi đã nói về nạn nhỏi sọ dân da 
vàng trong bài báo của tôi mà nhân đó ông đã nham hiểm cáo giác tờ Le 
Populaire7 trước Nghị viện. -: 

Xin ông hiểu cho rằng, tôi không làm cái việc cãi nhau với ông về ngôn 
từ: tôi đưa ông trở về với các văn bản. Ông nhồi sọ dân da vàng chúng tôi, như 
bọn Đức đã từng có nhỏi sọ những người da trắng trong vùng ácđen nhưng vô 
hiệu và xin ông nhớ cho rằng, trong số cộng tác viên của chúng, có một trong 
số các bạn đồng nghiệp cũ của ông ở các cơ quan đân sự các thuộc địa, anh ta 
là học trò được cấp bằng của Trường Thuộc địa. Ái chà! Ông thích viện dẫn 
các hoạt động chống Pháp! Thì đấy, vả lại là những thứ chính cống. 


Khôn ngoan hơn là ông hãy im đi, đừng nói về việc sử dụng người An 
Nam trên đất Pháp. Phải chăng khi Chính phủ tham khảo ý kiến của tướng 
Pennơcanh và một tướng khác về vẫn đề này thì ông đã kiên quyết chống 
lại việc thi hành bản dự án, cho rằng dự án không thể thực hiện được, rằng 
bên đó không đủ lính An Nam để bảo vệ Đông Dương. vân vân và vân 
vân... Ông sợ đồng bào tôi, trong thời gian ở Pháp, không khỏi không so 
sánh thái độ kiêu căng của những người Pháp ở Đông Dương với sự nhã 
nhặn tuyệt vời và phép lịch sự cao quý của những người Pháp chân chính 


46 


trên đất Pháp. Uy thế của bọn thực dân trước đã, sau đó mới đến Tổ quốc, 
có phải vậy không? 

Còn về vấn đề hoà bình, tôi bỏ qua cho ông rất nhiều sự việc khác. và 
không phải là những việc nhỏ đâu. tôi chỉ xin hỏi: liệu ông có thể phủ 
nhận hai sự việc lớn xảy ra trong chiến tranh không ? Đó là mưu toan nồi 
dậy của Duy Tân, sau đó, ông vua khốn khổ mắt nước bị đày ra đảo 
Rêuyniông8, và việc người An Nam chiếm tỉnh Thái Nguyên9. Ông bảo 
xứ Đông Dương đang đi theo số phận của nó một cách yên ôn. Phải chăng 
ông không nhìn thấy rằng, ngay trong cái cung điện Huế cũ kỹ và tối tăm. 
mà cuộc sống tù hãm, trụy lạc đã nhấn chìm những người sống trong đó 
vào sự nhu nhược, đến nỗi họ dửng dưng trước mọi việc điển ra bên ngoài, 
cũng không phải không có ý định hướng số phận đất nước theo cách khác 
mà ông chẳng thích. Điều đó chứng tỏ rằng, người ta đã chán ngấy những 
cung cách tàn bạo mà ông là kẻ biện hộ. 


Ông đã viện dẫn ông Anbe Xarô và tất cả những người An Nam suốt ba 
mươi năm nay đã nuôi sống ông như một con mọt ngân sách bằng những 
khoản thuế do họ đóng góp, mà ông không biết. 


Ông hãy tỉnh ngộ đi, ông Anbe Xarô đối với tôi không xa lạ gì. Giữa 
các ý kiến của ông và của ông Anbe Xarô có cả khoảng cách của hai đối 
cực. Trong dân chúng An Nam, người ta đồn rằng ông dòm ngó cái ghế 
toàn quyền Đông Dương và họ run sợ khi nghĩ đến tai hoạ mà Chính phủ 
"mẫu quốc" sẽ gây ra một cách vô ý thức cho dân An Nam nếu cử ông làm 
người kế vị ông Anbe Xarô. 

Tôi đã có ý kiến về chính sách cai trị của ông Xarô khi tôi tuyên bố 
hoàn toàn ủng hộ những lời phát ngôn của vị nghị sĩ xã hội đáng kính 
Mariuýt Mutê được tất cả đồng bào tôi rất yêu mến và kính trọng: yêu 
mến và kính trọng chỉ vì ông ta bênh vực sự nghiệp chung của nước 
chúng tôi, ông ta không có và không bao giờ như ông, cứ muốn có 
những quan hệ với chính quyền thuộc địa đã cho phép ông có thể mua 
chuộc vài công chức và vài tên An Nam quen thói xin xỏ. bằng những 
ân huệ nhỏ mọn. 


47 


Sau những văn bản và sự kiện cụ thẻ tôi nêu ra ở trên, liệu ông có còn 
tiếp tục khăng khăng rằng các công dân Mutê và Lôngghê đã nói những 
điều sai trái nữa hay thôi? 


Xin chào ông. 
Nguyễn Ái Quốc 
Tài liệu đánh máy, tiếng Pháp. Bản chụp 
lưu tại Viện Hồ Chí Minh. 


TÌNH CẮM CỦA BẠN BÈ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


HÒ CHÍ MINH, NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG, BIẾU TƯỢNG VÀ 
NGỌN CỜ CỦA VIỆT NAM ANH HÙNG 


Trong tham luận của mình, GS.TS Raul Valdes Vivo, Ủy viên Trung 
ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nico 
Lopez đã khẳng định: Cuba đã nhìn nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh như là 
người dẫn đường, là biểu tượng và ngọn cờ của Việt Nam anh hùng. 


Nhớ lại những lần được gặp Bác Hồ, GS.TS Raul Valdes Vivo viết: 
“Trong một số dịp, tôi đã được gặp Bác Hồ và lần xúc động nhất là khi tôi 
đến thăm Người cùng với nhà thơ lớn của Cuba là Felix Pita Rodriguez. 
Lần ấy, tôi có kể với Bác câu chuyện vào năm 1967, lúc tôi từ Hà Nội đi 
dọc bờ biển miền Trung vào sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17, tôi đã gặp các nữ 
thanh niên xung phong đang lấp hố bom tại đèo Mụ Gia. Người ta lo ngại 
số chị em ấy có thể bị thương vong bởi lúc bấy giờ, máy bay của Hải quân 
Mỹ quyết tập trung đánh phá một đoạn đường dài nhưng lại hẹp. Sau khi lội 
qua sông Bến Hải, trở lại chính đoạn đường ấy, tôi hay tin là toán chị em ấy 
đều đã hy sinh và trước khi mất, họ mong thi thể mình được dùng đẻ lắp hồ 
bom đang cản đường xe tiến về phía Nam. Tôi thấy đôi mắt Người đẫm lệ. 
Nén cơn xúc động, Bác Hồ nói rằng nhân dân là cội nguồn của mọi chiến 
thắng, rằng người Việt Nam là vô địch, như là một Cuba ở Đông Dương! 
Thật vậy, Cuba muốn là một Việt Nam ở biển Caribe!" 

CHỦ TỊCH HÒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI THÀY CỦA SỰ NGHIỆP 
ĐỘC LẬP DÂN TỌC GẮN LIÊN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỌI 


Nhà báo, nhà hoạt động chính trị Mexico, nguyên Chủ tịch Hội Những 
người bạn của Việt Nam Ignacio Gonzalez Janzen đã khẳng định như vậy 
trong bài viết gửi đến hội thảo. Ông đánh giá: “Hồ Chí Minh là một vị lãnh 


49 


tụ xuất chúng của dân tộc Việt Nam, một yếu nhân của quá trình phi thực 
dân hóa trong thế kỷ XX. Đặc biệt, Người còn là một bậc thầy vĩ đại trong 
khoa học và nghệ thuật giành tự do cho các dân tộc - chủ đề chính của tất cả 
các nền văn hóa và là mục tiêu đầu tiên của nhân loại. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến niềm tin của mình thành một nguyên tắc, 
một chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Và Người đã kiên trì 
biết bao khi nhất quán với nguyên tắc đó để đặt nền móng cho một cương 
lĩnh dân tộc, phù hợp với thực tiễn phức tạp và bản sắc của Việt Nam. xây 
đắp khối đại đoàn kết toàn dân, tôi luyện sự chỉ đạo chiến lược của mình. tổ 
chức quần chúng. xây dựng quân đội nhân dân, tiến hành kháng chiến, điều 
chỉnh kinh tế và bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Xin cảm ơn người Thầy Hồ Chí Minh về những lời dạy và tắm gương 
quý báu. Một tâm gương tuyệt vời về tình yêu thương và tư chất cách mạng 
thể hiện trong đức tính cá nhân, trong nhiệm vụ chính trị. trong công tác 
quần chúng, trong công tác tổ chức Đảng, trong chính sách mặt trận, trong 
cuộc đấu tranh vì khối đại đoàn kết toàn dân, trong sự lãnh đạo cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng một xã hội mới và 
trong sự tin tưởng về một nhân loại tự do". 


HÒ CHÍ MINH LÀ BIÊẾU TƯỢNG CỦA SỰ THANH BẠCH, 
GIẢN DỊ 


Chủ tịch điều hành Ủy ban Đoàn kết Án độ - Việt Nam Greetesh 
Sharma đã bày tỏ cảm xúc yêu mến, kính trọng của mình đối với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam khi mở đầu bài tham luận tại hội thảo 
của mình bằng câu: “Việt Nam và Hồ Chí Minh là hai tên gọi nồi tiếng và 
phô biến nhất đối với nhân dân Án Độ”. Ông khẳng định: Hồ Chí Minh là 
biểu tượng của sự thanh bạch và giản dị. Trở thành vị Chủ tịch của nước 
Việt Nam, Người vẫn giữ lối sống thanh bạch của mình. Mặc dù có cả một 
Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, nơi ở chính thức của Chủ tịch, Người vẫn chọn một 
ngôi nhà nhỏ trong khu nhà của Phủ Chủ tịch ở cho đến cuối đời. Người chỉ 
sử dụng Phủ Chủ tịch trong các cuộc gặp chính thức hoặc dùng cơm với các 
quan chức cao cấp ngoại quốc”. 

Trong chuyến thăm Án Độ, Người đã từng gặp và bắt tay thân mật với 
người lái xe ô tô của mình và các nhân viên phục vụ trước sự bối rối của 


50 


các quan chức lễ tân ngoại giao, cứ như là hành động đó của một quan chức 
cao cấp ngoại quốc là có trong các hướng dẫn vê lễ tân ngoại giao. 


Người dùng đôi dép xăng đan được làm từ lốp cũ của máy bay bị pháo 
phòng không bắn rơi. Đôi đép đó đã trở thành thương hiệu của sự thanh 
bạch giản dị của Người và của các lãnh đạo, cán bộ, trí thức. Đặc biệt, các 
nhà hoạt động ở Tây Bengal đã lấy nguồn cảm hứng từ Hồ Chí Minh đẻ bắt 
đầu dùng dép làm từ lốp cũ. Trong khi thực hiện các nghi thức trồng cây 
ở Delhi, Người đã tự tay làm tất cả trước sự ngạc nhiên tột bậc của dân 
chúng có mặt hôm đó. Đối với họ, không thể có một vị Chủ tịch nước nào 
mà lại tự mình làm hết các công việc trồng cây. Hồ Chí Minh có mối liên 
hệ đặc biệt với trẻ thơ khi Người coi trẻ em là tương lai của đất nước. 
Người tin rằng trẻ em khỏe mạnh và được giáo dục sẽ xây dựng được một 
đất nước đoàn kết và vững chắc. Trẻ em cũng rất yêu quý Người và gọi 
Người là “Bác Hồ". 


PV (tổng hợp 


ð1 


MỘT NGƯỜI BẠN QUỐC TẾ THÂN THIẾT CỦA BÁC HỒ 


Trong cuộc đời mình, ngay từ thuở thiếu thời, tôi luôn luôn nghĩ 
về Chủ tịch Wilhelm Pieck với niềm kính yêu và lòng biết ơn đặc biệt. Nói 
một cách khác: Chủ tịch là người có công lớn trong việc xây đắp tình hữu 
nghị đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Đức và trong quá trình ấy, người đã 
tạo một bước ngoặt quan trọng cho tuổi thơ tôi và nói cho cùng, cũng là cho 
cả đời tôi... 

Nếu ông còn sống, năm nay ông bước vào tuổi 135. Nhưng Người đã 
vĩnh biệt cuộc đời này tháng 9/1960, đó là năm nhân dân lao động Đức chịu 
một cái tang lớn; cũng như năm 1969, khi Bác Hồ qua đời, dân tộc ta đã trải 
qua một tổn thất không gì bù đắp nổi. Có lẽ không nhiều người được 
biết: Hồ Chí Minh và Wilhelm Pieck, kể từ khi hoạt động chung ở Quốc 
tế cộng sản, đã là hai người bạn chiến đấu thân thiết của nhau. Sinh 
thời, Bác Hồ trìu mến gọi Wilhelm Pieck là "người anh yêu quý của tôi". 


Chính tình bạn, tình anh em sâu sắc giữa Bác Hồ và lãnh tụ Wilhelm 
Pieck đã làm cho hai dân tộc Việt - Đức dù cách xa nhau hàng vạn dặm đã 
sớm hiểu biết nhau, đoàn kết gắn bó cùng nhau trong cuộc chiến đấu lâu dài 
vì lý tưởng chung. Trải qua những năm tháng hoạt động sôi nổi đầy gian 
khổ, hai nhà cách mạng này đều trở thành chủ tịch đầu tiên của nhà nước 
công - nông. Cộng hòa Dân chủ Đức là một trong những nước đầu tiên 
công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Wilhelm Pieck, một phong trào đoàn kết 
ủng hộ Việt Nam đã được phát động và phát triển ngày càng sâu rộng từ 
những năm đầu nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp. Phong trào đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả những thanh 
niên Đức hồi đó đang cầm súng trong hàng ngũ lê dương của Pháp, họ đã 
chạy sang hàng ngũ những người yêu nước Việt Nam, không ít người trở 
thành cán bộ tin cậy của quân đội ta. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Wilhelm 


52 


Pieck, nhiều cán bộ y tế, văn hóa, báo chí của Cộng hòa Dân chủ Đức đã 
sang giúp đỡ Việt Nam ngay sau ngày toàn thăng ở Điện Biên Phủ. 


Cũng chính thời điểm đó, Chủ tịch Wilhelm Pieck gửi thư cho Chủ 
tịch Hồ Chí Minh với nhã ý sẵn sàng đón nhận một số thanh niên và thiếu 
niên Việt Nam sang Đức học tập để sau này trở về góp phần xây dựng đất 
nước. Bản thân tôi đã may mắn được là một trong những thiếu niên đó, 
được đến Đức từ mùa thu năm 1955, khi nước Cộng hòa Dân chủ Đức 
chưa đầy 6 tuổi! Được học tập, được sống, rồi sau này lại công tác ở Đức, 
tôi và một số bạn tôi đã gần như suốt đời gắn bó với ngôn ngữ, văn hóa và 
khoa học, kỹ thuật của Đức. Rõ ràng là chuyến đi năm ấy đã tạo thành bước 
ngoặt lớn của cuộc đời chúng tôi. Cho nên từ trong sâu thăm của lòng mình, 
chúng tôi vô cùng biết ơn Chủ tịch Wilhelm Pieck và nhân dân Đức. 


Sang tới nước bạn, chúng tôi tiếp tục được Chủ tịch Wilhelm Pieck ân 
cần quan tâm, chăm sóc - thể hiện qua những bức thư trìu mến và những 
món quà quý mà ông gửi cho. Ông cho biết: Có dịp thuận lợi, ông sẽ đón 
chúng tôi về Berlin thăm ông. như đã từng đón các bạn học sinh Triều Tiên. 


Nhưng đáng tiếc, từ năm 1956, sức khỏe của ông giảm sút nhiều, cho 
nên nguyện vọng đi thăm đã không được thực hiện. Có một vinh dự mà ông 
dành cho chúng tôi là đã cho phép liên đội thiếu niên tiền phong trong nhà 
trường được mang tên "Wilhelm Pieck". Trong những bức thư mà Bác Hồ 
gửi cho thầy và trò chúng tôi cũng như khi ông đến thăm trường ở thị trấn 
Moritzburg, ông luôn căn dặn chúng tôi phải cố gắng học tập, tu dưỡng 
đạo đức để xứng đáng với công lao của Chủ tịch Wilhelm Pieck, của Đảng 
và nhân dân lao động Đức. Trong tâm tưởng và tình cảm của chúng tôi, hai 
vị lãnh tụ tối cao là hình ảnh song đôi vô cùng kính yêu và gần gũi. 


Và thật kỳ diệu, Wilhelm Pieck và Hồ Chí Minh - về mặt con người và 
đời sống riêng cũng có nhiều nét giống nhau: Hai vị đều mồ côi mẹ sớm, 
đều trải qua biết bao công việc nặng nhọc trong tuổi thanh xuân, đều yêu 
thích văn học - nghệ thuật và nhất là đều đầy lòng nhân hậu, đã được 
nhân dân nước mình sau này gọi là "Cha" với tất cả lòng thành kính. 

Nghiên cứu, tìm hiểu mối quan hệ giữa hai vị Chủ tịch chính là góp phần 
nghiên cứu, tìm hiểu quan hệ hữu nghị đoàn kết lâu dài giữa hai dân tộc 
Việt Nam và Đức. Lý tưởng chung và những thắng lợi của hai Đảng, 
hai dân tộc càng làm cho mối quan hệ giữa hai vị lãnh tụ thêm gắn bó. 


53 


Năm 1949, từ núi rừng Việt Bắc, Bác Hồ đã gửi điện chúc mừng Sự ra 
đời của nhà nước công - nông đầu tiên trên đất Đức. Từ đó, hằng năm, cứ 
đến dịp kỷ niệm quốc khánh và sinh nhật hoặc nhân một sự kiện trọng đại 
nào đó, hai vị lãnh tụ lại gửi điện mừng cho nhau. Một trong những bức thư 
đầy xúc động mà Chủ tịch Wilhelm Pieck đã gửi cho Bác Hồ là nhân dịp kỷ 
niệm lần thứ 70 ngày sinh của người. Bức thư có đoạn viết: 


"Người bạn và người đồng chí thân yêu Hồ Chí Minh của tôi! Trong 
ngày vẻ vang hôm nay, những ý nghĩ của tôi đều hướng về đồng chí, nhà 
lãnh đạo trung thành, đầy hy sinh, bất khuất của tất cả những người lao 
động Việt Nam... Tôi vẫn lấy làm thích thú mỗi lần nhớ lại các cuộc tiếp 
xúc trước đây của chúng ta, những cuộc tiếp xúc bao giờ cũng được đánh 
dầu bằng tình hữu nghị sâu sắc của nhân dân hai nước chúng ta, bằng cuộc 
đấu tranh nhằm gìn giữ và củng cố hòa bình và bằng việc cải thiện sinh hoạt 
của nhândân lao động hai nước chúng ta". 


Mùa hè năm 1957, Bác Hồ đã đi thăm hữu nghị chính thức các nước 
anh em, riêng ở Cộng hòa Dân chủ Đức là từ 25/7 đến 1/8. Ở thời điểm 
đó, Chủ tịch Wilhelm Pieck mệt nặng, nên Bác Hồ rất lo lắng cho sức khỏe 
của Chủ tịch. Cho nên, việc đầu tiên sau khi đặt chân tới Berlin là Người 
đến tận nhà riêng ở Pankow để thăm "người anh yêu quý" của mình. 


Chúng tôi, qua đài truyền hình, đã xúc động theo dõi cuộc viếng thăm 
cảm động này. Trên phim ảnh, Chủ tịch trông đã yếu nhiều. Nhưng, được 
tin Bác Hồ đến, Chủ tịch rất vui, một niềm vui mà quả thật những người 
gần gũi ít thấy hiện lên trên gương mặt Chủ tịch trong những ngày ấy. Đó là 
một buổi chiều mùa hè, nắng rất đẹp. Trong khu vườn nhỏ cạnh nhà, cỏ lên 
xanh mướt. Chủ tịch Wilhelm Pieck mặc bộ lễ phục màu sáng, trên ngực 
gắn những cuống huân chương. Đó là biểu thị thầm kín của Chủ tịch trong 
những dịp thật trọng thể và đáng ghi nhớ. 

Năm 1976, để viết bài cho Báo Nhân dân, nhân kỷ niệm lần thứ 100 
Ngày sinh Chủ tịch Wilhelm Pieck, tôi đã đến thăm bà Elly - Winter Pieck, 
người con gái đầu lòng và cũng là thư ký riêng của Chủ tịch trong 15 năm 
cuối đời. Trong bầu không khí thân tình, bà đã kể tôi nghe về buổi 
chiều 25/7/1957 đáng ghi nhớ ấy: 


54 


"Bác Hồ xuất hiện ở cửa vườn và đi rất nhanh tới chỗ cha tôi. Cha tôi 
sung sướng đứng dậy, một tay chống gậy, một tay siết chặt bàn tay của 
người đồng chí rất thân yêu. Bác Hồ đưa tay phải ôm lấy cô cha tôi và hai 
người ôm hôn nhau thân thiết. Bác Hồ hỏi cha tôi bằng tiếng Đức và gọi tên 
riêng một cách trìu mến: 

- Wilhelm, sức khỏe của anh thế nào? 


- Tôi không được khỏe lắm. Anh sang thăm đất nước chúng tôi, tiếc 
rằng tôi không thể đi cùng anh được. 


Qua ánh mắt của Bác Hồ, những người có mặt đều thấy Người không 
được vui, vì có lẽ Người thấy cha tôi không được khỏe. Giọng của Bác 
Hồ đôi khi trầm hắn xuống. Lúc này cha tôi đã 81 tuổi, 8l năm của một 
cuộc đời đầy những gian nan, vất vả. 


Trong suốt buổi nói chuyện cùng nhau, hầu như lúc nào Bác Hồ cũng 
nắm lấy một bàn tay của cha tôi. Hai người nói chuyện với nhau bằng 
tiếng Đức, cũng có khi bằng tiếng Nga... 

Tôi cũng xin nói thêm răng, Bác Hồ không quên hỏi thăm từng người 
trong số anh chị em phục vụ chúng tôi. Biết tôi là con gái của bạn mình, 
Bác Hồ tỏ ra rất vui...". 

Dự buổi nói chuyện đó có Thủ tướng Chính phủ Otto Grotewohl, Bí thư 
Thứ nhất Trung ương Đảng Walter Ulbricht và một vài cán bộ cao cấp nữa. 
Cuộc gặp gỡ thân tình này chỉ kéo dài độ 30 phút và cũng không ngờ là 
cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai vị lãnh tụ. 

Tháng 9/1960, giữa lúc Đảng ta đang tiến hành Đại hội II, Bác Hồ 
được tin Chủ tịch Wilhelm Pieck qua đời. Người rất đau buồn, đã đến 
viếng Chủ tịch tại Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ Đức ở Hà Nội và nhờ 
Giáo sư Kurt Hager, Trưởng đoàn đại biểu Đảng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức (SED) sang dự Đại hội Đảng ta, chuyền lời chia buồn sâu sắc tới 
toàn Đảng, toàn dân Cộng hòa dân chủ Đức và gia quyến Chủ tịch 
Wilhelm Pieck 


55 


MỘT TẤM LÙNG NHÂN HẬU, MỘT CHIẾN SĨ 
QUỐC TẾ VÔ S0NG 


Ông Raymond Aubrac luôn nói với chúng tôi: Tôi được gặp Chủ tịch 
Hồ Chí Minh của các bạn là nhờ cơ may của cuộc kháng chiến của nhân 
dân Pháp chống lại ách đô hộ của Đức quốc xã mà tôi là một thành viên của 
tô chức này. 


Quả có vậy. người đàn ông Pháp năm nay đã bước sang tuổi 96, từ lâu 
đã được biết đến là người bạn Pháp thân thiết của nhân dân Việt Nam và 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông kể: năm 1944, tôi tham gia vào Ban quản 
lý trại lao động tại Marseilles. Khi đó. tôi đã tận mắt chứng kiến sự đối xử 
thô bạo của một số thành viên Ban Quản lý với các lao động Việt Nam và 
đã góp phân chấn chỉnh thái độ đó. Chính vì lý do này mà năm 1946, khi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Pháp tham dự Hội nghị Fontainebleau tôi đã 
được mời tới gặp Người. Trong ký ức của ông Aubrac, Bác Hồ là một 
người giản dị, gần gũi. Thời gian lưu lại Pháp, Bác không muốn ở trong 
ngôi biệt thự mà chính phủ Pháp dành cho mình; cũng vì lẽ đó ông 
Raymond Aubrac đã mời Người đến ở ngôi nhà của mình tại vùng ngoại ô 
Paris. Chủ tịch của một nước, nguyên thủ của một quốc gia chấp nhận đến ở 
nhà một người Pháp bình thường - một người kháng chiến Pháp. Điều này 
có lẽ xưa nay hiểm với những bậc vĩ nhân. Ngay lúc đó, đã có một số người 
bạn Pháp hỏi tôi: Phải chăng Cụ Hồ đến ở nhà tôi đề giải trí, để bắn súng? - 
Ông Aubrac nở một nụ cười hóm hỉnh và nói: Không phải vậy! Người đến 
để tìm hiểu về cuộc sống của người dân Pháp. 

Trong cuộc trò chuyện giữa ông và chúng tôi, thế hệ hậu sinh, ông 
Aubrac kể nhiều về những kỷ niệm mà gia đình ông giữ mãi về vị Chủ tịch 
nước đáng kính của nhân dân Việt Nam trong thời gian 6 tuần Người lưu lại 
nhà ông. Đó là thời gian Chính phủ hai nước gặp gỡ. bàn bạc đề thiết lập 
mối quan hệ. Cuộc đàm phán này theo chính giới Pháp thời đó là khá khó 


56 


khăn. Bởi, Chính phủ Pháp khi đó không sẵn sàng chấp nhận nèn độc lập 
của một nước Việt Nam mới. Đó là khoảng thời gian mà gia đình Aubrac 
được đón tiếp rất nhiều khách là nhà báo, chính trị gia, những người thuộc 
phe đối lập. Họ đến để trao đổi, mạn đàm với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẻ chủ 
nghĩa thực dân. Đối với một gia đình trí thức như gia đình Aubrac, bản thân 
họ đã là những người kháng chiến. Họ là những người cực lực lên án và 
chống lại chủ nghĩa thực dân từ trong ý thức. 


Điều đặc biệt là trong những cuộc mạn đàm với các bạn Pháp. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh không bao giờ sử dụng những lời lẽ “đao to búa lớn”. không 
“lên lớp” người nghe bằng những bài thuyết giáo mà bằng những ngôn từ 
dễ hiểu, Người chỉ ra cho họ thấy: Thế nào là chủ nghĩa thực dân. Những 
người bạn Pháp trong đó có ông Raymond Aubrac hiểu rằng: Chủ nghĩa 
thực dân tại các nước thuộc địa cũng giống như những gì người Pháp đã 
phải chịu đựng trong những năm bị phát xít Đức chiếm đóng. “Trong nhiều 
trường hợp, cái cách mà những tên thực dân cư xử ở thuộc địa cho thấy đó 
là những kẻ đã từng cộng tác với Đức quốc xã khi chúng chiếm đóng Pháp. 
Những điều chúng tôi trao đổi không chỉ là những tình huống của người 
dân Việt Nam thời thuộc địa mà còn là cảnh ngộ của tất cả các dân tộc phải 
chịu đựng ách đô hộ của ngoại bang”. Chính từ cuộc gặp gỡ ấy, chính kể từ 
đó, chàng trai trẻ Raymond Aubrac đã được cảm hóa bởi những câu chuyện 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi sự gần gũi và chân tình của Người. 


Mai Loan 


5ĩ 


PHỦ TỊPH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG 
THÁNG MƯỜI NEA 


Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn, với bí danh 
Văn Ba. người thanh niên Nguyễn Tắt Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh). nhận 
làm phụ bếp cho tàu Amiral Latouche Tréville của hãng Năm Sao, rời Sài 
Gòn đi Marseille Pháp, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. 


Từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Tất Thành đã đến nhiều nước ở 
châu Âu. châu Phi, châu Mỹ. nghiên cứu và học hỏi để quyết định con 
đường cứu nước. Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp. 
Tại đây anh được biết ở nước Nga, V.I Lênin đã lãnh đạo cách mạng thành 
công, sáng lập Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, bảo vệ quyền lợi 
của đại đa số nhân dân lao động. Tin vui ấy đã cô vũ lòng hăng hái của 
Nguyễn Tắt Thành. Năm 1918, chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. 
Năm 1919 các nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị Versailles. Nhân dịp 
này thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc 
(tên mới của Nguyễn Tất Thành) đã gửi tới Hội nghị bản yêu sách đòi 
quyền tự do cho nhân dân Việt Nam. 

Tháng 7 năm 1920 qua báo Nhân đạo (L'Humanité) Pháp, Nguyễn Ái 
Quốc được đọc Luận cương của V.I Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 
Sau này nhớ lại niềm sung sướng khi đọc Luận cương của V. I Lênin, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh viết: "Luận cương của V. I Lênin làm cho tôi rất cảm 
động. phần khởi, sáng tỏ tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc 
lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần 
chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết 
cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. 

Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nhân dân Đông Dương tham dự 
Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp tại thành phố Tours (Pháp). Tại 
Đại hội này Nguyễn Ái Quốc đã cùng với những nhà hoạt động chính trị và 


văn hoá nỗi tiếng của Pháp như: Marcel Cachin, Paul Vaillant Couturier... bảo 
vệ chủ nghĩa Mác, chống lại những người cơ hội. Trên diễn đàn của Đại hội, 
Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở Đông Dương, kêu gọi 
giai câp công nhân và nhân dân Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt 
Nam và nhân dân các thuộc địa khác. Người đề nghị: "Đảng xã hội cần phải 
hoạt động một cách thiết thực để ủng hộ những người bản xứ bị áp bức ... 
Đảng phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội trong tất cả các nước thuộc địa. 
Chúng tôi thây rằng việc Đảng xã hội gia nhập Quốc tế thứ ba có nghĩa là 
Đảng hứa một cách cụ thể là từ nay Đảng sẽ đánh giá đúng tầm quan trọng của 
vấn đề thuộc địa". Cũng tại Đại hội này Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế 
cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 


Sau Đại hội Tours, người cộng sản Việt Nam đầu tiên Nguyễn Ái Quốc 
bắt tay ngay vào hoạt động nhằm đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân 
các thuộc địa đấu tranh chồng áp bức, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 
và giải phóng con người. Trong giai đọan này, với những hoạt động cách 
mạng phong phú, Người luôn hướng tình cảm của mình về đất nước. chuân 
bị cho một thời kỳ mới, phổ biến, tuyên truyền, thức tỉnh nhân dân về sự 
nghiệp giải phóng đất nước theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Năm nay, kỷ niệm lần thứ 95 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. chúng 
ta bồi hồi nhớ lại bước đường bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Người đã mất gần 10 năm để tìm lời giải cho bài toán khó lúc 
bấy giờ: Làm thế nào để giải phóng Tổ quốc và nhân dân thoát ách nô lệ 
của thực dân Pháp, nước được độc lập, dân được tự do hạnh phúc? Sự kiện 
Nguyễn Ái Quốc gặp Luận cương của Lê-nin có thể coi là một dấu ấn, một 
mộc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, là cội nguôn thành công của cách mạng Việt Nam. 

Đối với từng cán bộ, đảng viên cần phải thấm thía công lao to lớn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, nhân dân, dân tộc; vì sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, soi rọi lại tư 
tưởng, hành động thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XU “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đó cũng là một 
cách tự nhìn lại mình, học tập tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, rèn luyện, phấn đấu vì sự vững mạnh, trong sạch của Đảng, vì 
hạnh phúc của nhân dân. 


59 


BÁC Hổ VÀ NGƯỜI ĐỨC 


Nhân dịp kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ 
Văn hóa thông tin phối hợp với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Viện 
Goethe tổ chức triển lãm "Bác Hồ với người Đức" tại Viện Goethe (56 - 58 
Nguyễn Thái Học - Hà Nội). Hàng trăm người đã có mặt tại Lễ khai mạc 
triển lãm diễn ra vào chiều 14/5. Triển lãm được mở cửa đến hết 20/5. 


Tại lễ khai mạc, ông Franz Xaver Augustin - Viện trưởng Viện Goethe 
đã bày tỏ tình cảm của người dân Đức luôn dành cho nhân dân Việt Nam và 
hy vọng tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước luôn bên chặt, gắn bó vả mong 
muốn "Chúng ta hãy nhìn nhận lại quá khứ cùng hướng tới tương lai thống 
nhất và hạnh phúc cho tất cả mọi người". 


Triển lãm "Bác Hồ với người Đức" trưng bày hàng trăm hiện vật, tài 
liệu, hình ảnh về tình hữu nghị giữa hai nước được chọn trong kho lưu trữ 
của Bảo tàng Cách mạng Việt nam. Đó là những bức ảnh lịch sử, những 
tranh áp phích, những kỷ vật cách mạng cũng như tặng phẩm của các đoàn 
đại biểu hai nước trong các chuyền thăm lẫn nhau, đó là bức tượng bán thân 
Karl-Marx của vùng Erzgebirge, đó là hình ảnh đại lộ Stalin trên những sản 
phẩm đồ sứ của vùng Meissen - những kỷ vật khó quên về mối quan hệ đặc 
biệt giữa hai nước. 


Cộng hòa dân chủ Đức đã trở thành quá khứ - nhưng nó vẫn tiếp tục tồn 
tại vững chắc trong trái tim của nhiều người Việt Nam. Nhiều người vẫn 
nhớ tới chuyến đi thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Berlin vào năm 1957, 
nhớ tới tình hữu nghị, đoàn kết mà các tổ chức, đoàn thể và người dân 
Đức đã dành cho nhân dân Việt nam trong những năm chiến tranh cũng như 
trong thời bình. 


Đến với triển lãm này, người xem được gặp lại những nụ cười rạng rỡ 
của Bác Hô. được ngăm nhìn những hình ảnh thân mật giữa Bác Hô với các 
nhà lãnh đạo Đức, với nhân dân Đức trong chuyên thăm của Người cũng 


60 


như trong những chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ 
Đức tới Việt Nam. Đó là những hình ảnh Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ 
Đức Wilhem Piecek nồng nhiệt đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 
25/7/1957. Chim bồ câu ép do Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ Đức tại 
Việt Nam tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Quốc khánh nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa 2/9/1956... 


Những bức ảnh dường như ghi lại tất cả những hoạt động của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khi người đến thăm nước Đức. Từ việc Chủ tịch Hồ Chí 
Minh duyệt đội danh dự trong lễ đón chào đoàn đại biểu Đảng và Chính 
phủ Việt Nam sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa dân chủ Đức tại Berlinh 
đến Người ghi cảm tưởng vào quyền sô vàng của Tòa thị chính Berlinh 
26/7/1957 đến hình ảnh Người đến thăm những người dân lao động, gặp gỡ 
các em thiếu nhi nước Đức. Người xem có thể cảm nhận được nụ cười hạnh 
phúc, ánh mắt sáng người của Người. Những cái bắt tay gắn chặt tình đoàn 
kết, những cái nhìn thân thiện và cởi mở đã chứng tỏ những tình cảm chân 
thành mà người dân Đức đã dành cho nhân dân Việt Nam. 


Tại triển lãm cũng giới thiệu những quyết tâm thư của các tô chức như 
tổ chức hữu nghị thiếu niên Fridrich Shainer Cộng hòa dân chủ Đức quyên 
góp 20802,41 Mác ủng hộ Việt Nam chống Mỹ cứu nước cùng những quyết 
tâm thư, áp phích phản đối chiến tranh, ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng 
chiến chống Mỹ. 

Không chỉ có hình ảnh, triển lãm còn trưng bày cả những đồ vật mà 
nước Đức đã tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các vị lãnh đạo của Nhà 
nước Việt Nam. Đó đơn giản chỉ là những bộ ấm chén, những lọ hoa bằng 
sứ hay những bức tượng, những cuốn sách nhưng đó là tất cả những tình 
cảm chân thành mà người dân Đức đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
như cho người dân Việt Nam. 


Triển lãm "Bác Hồ với người Đức" thực sự là món quà vô giá dành cho 
nhân dân Việt Nam. Cùng với những hoạt động kỷ niệm 1 14 năm ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm này là một hoạt động thực sự ý nghĩa. 

T&N 


61 


(UÀ bỦA BÁC H TẶNG bÁC PHÁU 


Ngày Tết dương lịch năm 1960, mọi người lên Phủ Chủ tịch để chúc tết 
Bác Hồ. Các cơ quan, đoàn thể trong nước, đoàn ngoại giao và Uỷ ban 
Quốc tế đều đến đông đủ. 

Vẫn trong bộ kaki giản dị, với phong thái ung dung, chủ động, Bác đáp 
lễ vui vẻ và nói lời chúc mừng. 

... Sau tiệc ngọt, Bác cảm lấy một quả táo to cùng một túi kẹo đứng lên ... 

Bác đi đến chỗ ông đại sứ Án Độ và hỏi: 

- Ngài đại sứ có đưa phu nhân sang đây không? 


Vị đại sứ râu hùm, hàm én, lẫm liệt oai phong là vậy mà lúc ấy, vì vô 
cùng xúc động trước vinh dự bắt ngờ, bỗng lộ vẻ lúng túng, ấp úng đáp: 


- Thưa Chủ tịch... Cảm ơn Chủ tịch... Tôi chỉ đưa theo sang đây cháu 
trai năm nay chín tui. 


- Thế thì - Bác Hồ nói - tôi gửi ông mang về cho cháu quả táo này và 
gửi cháu những cái hôn. 

Mọi người đều xúc động và vô cùng cảm phục một cử chỉ thân mật, tự 
nhiên của Hồ Chủ tịch. 

Rồi quay lại phía khách nước ngoài, Bác nói: 


- Tết nhất, ở nhà các vị chẳng thiếu thứ gì. Nhưng xin các vị hãy cầm 
lấy chút hoa quả ở trên bàn mang về gọi là quà của Bác Hồ tặng các cháu ở nhà. 


Cả phòng khách ồn ào nhộn nhịp hắn lên. Khách nước ngoài, khách 
trong nước ùa đến bàn tiệc cầm lấy lê, táo bánh kẹo, nét mặt hớn hở. 


117 Chuyện kể về Tắm gương đạo đức Hồ Chí Minh 


62 


TÌNH DÄM CỦA BẠN BÈ QUỐC TẾ Đối VỨI CHỦ TỊCH Hồ 
0HÍ MINH VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM 


Tại Hội thảo khoa học Quốc tế *Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại 
ngày nay” do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tô 
chức (diễn ra trong hai ngày 12 và 13- 5), đã có rất nhiều bạn bè Quốc tế 
đến tham dự với tình cảm yêu quý và tắm lòng trân trọng, kính phục đối với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới. 


Đó là những nhà hoạt động chính trị- xã hội nôi tiếng, lãnh đạo các 
Đảng Cộng sản, cánh tả, các phong trào chính trị - xã hội tiến bộ, các nhà 
khoa học trên thế giới, trong đó có một số người đã có vinh dự được trực 
tiếp gặp gỡ. làm việc, phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hồ Chí Minh, người dẫn đường, biểu tượng và ngọn cờ của Việt Nam 
anh hùng 

Trong tham luận của mình, GS.TS Raul Valdes Vivo, Ủy viên Trung 
ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nico 
Lopez đã khẳng định: Cuba đã nhìn nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh như là 
người dẫn đường. là biểu tượng và ngọn cờ của Việt Nam Anh hùng. 

GS.TS Raul Valdes Vivo bày tỏ: Tôi lấy làm tiếc là do thời gian dành 
cho mỗi bài tham luận có hạn nên đã buộc từng đại biểu chỉ được chọn lấy 
một trong ba chủ đề chính đã được lựa chọn, dẫu biết rằng đem tách bạch 
riêng rẽ thân thế với sự nghiệp của Bác Hồ thì chẳng khác nào chỉ được 
ngắm một cánh hoa trong một bông hoa. 

Nhớ lại những lần được gặp Bác Hồ, GS.TS Raul Valdes Vivo viết: 
“Trong một số dịp, tôi đã được gặp Bác Hồ và lần xúc động nhất là khi tôi 
đến thăm Người cùng với nhà thơ lớn của Cuba là Phêlích Pita Rôđrighết. 
Lần ấy, tôi có kể với Bác câu chuyện vào năm 1967, lúc tôi từ Hà Nội đi 
dọc bờ biển miền Trung vào sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17, tôi đã gặp các nữ 
thanh niên xung phong đang lấp hố bom tại đèo Mụ Gia. Người ta lo ngại 


63 


số chị em ấy có thể bị thương vong bởi lúc bấy giờ. máy bay của Hải quân 
Mỹ quyết tập trung đánh phá một đoạn đường dài nhưng lại hẹp. Sau khi lội 
qua sông Bến Hải, trở lại chính đoạn đường ấy, tôi hay tin là toán chị em ây 
đều đã hy sinh và trước khi mắt, họ mong thi thê mình được dùng đẻ lắp hồ 
bom đang cản đường xe tiến về phía Nam. Tôi thấy đôi mắt Người đẫm lệ. 
Nén cơn xúc động, Bác Hồ nói rằng nhân dân là cội nguồn của mọi chiến 
thắng. rằng người Việt Nam là vô địch, như là một Cuba ở Đông Dương! 
Thật vậy, Cuba muốn là một Việt Nam ở biển Caribê!" 


64 


Hổ HÍ MINH LÀ BIỂU TƯỢNG ỦA SỰ 
THANH BẠPH, BIẢN DỊ 


Chủ tịch điều hành Ủy ban Đoàn kết Án độ - Việt Nam Greetesh 
Sharma đã bày tỏ cảm xúc yêu mến, kính trọng của mình đối với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam khi mở đầu bài tham luận tại Hội thảo 
của mình bằng câu: “Việt Nam và Hồ Chí Minh là hai tên gọi nổi tiếng và 
phổ biến nhất đối với nhân dân Ân Độ”. Ông khẳng định: Hồ Chí Minh là 
biểu tượng của sự thanh bạch và giản dị. Trở thành vị Chủ tịch của nước 
Việt Nam, Người vẫn giữ lối sống thanh bạch của mình. Mặc dù có cả một 
Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, nơi ở chính thức của Chủ tịch, Người vẫn chọn một 
ngôi nhà nhỏ trong khu nhà của Phủ Chủ tịch ở cho đến cuối đời. Người chỉ 
sử dụng Phủ Chủ tịch trong các cuộc gặp chính thức hoặc dùng cơm với các 
quan chức cao cấp ngoại quốc”. 


Trong chuyến thăm Án Độ, Người đã từng gặp và bắt tay thân mật với 
người lái xe ôtô của mình và các nhân viên phục vụ trước sự bối rối của các 
quan chức lễ tân ngoại giao, cứ như là hành động đó của một quan chức cao 
cấp ngoại quốc là có trong các hướng dẫn về lễ tân ngoại giao. 


Người dùng đôi dép xăng-đan được làm từ lốp cũ của máy bay bị pháo 
phòng không bắn rơi. Đôi dép đó đã trở thành thương hiệu của sự thanh 
bạch, giản dị của Người và của các lãnh đạo, cán bộ, trí thức. Đặc biệt, các 
nhà hoạt động ở Tây Bengal đã lấy nguồn cảm hứng từ Hồ Chí Minh đẻ bắt 
đầu dùng dép làm từ lốp cũ. 

Trong khi thực hiện các nghỉ thức trồng cây ở Delhi, Người đã tự tay 
làm tất cả trước sự ngạc nhiên tột bậc của dân chúng có mặt hôm đó. Đối 
với họ, không thể có một vị Chủ tịch nước nào mà lại tự mình làm hết các 
công việc trồng cây. 


Hồ Chí Minh có mối liên hệ đặc biệt với trẻ nhỏ khi Người coi trẻ em là 


65 


tương lai của đất nước. Người tin răng trẻ em khỏe mạnh và được ø giáo dục 
sẽ xây dựng được một đất nước đoàn kết và vững chắc. Trẻ em cũng rất yêu 
quý Người và gọi Người là "Bác Hồ". 


Hồ Chí Minh là người bạn thật sự và vĩ đại của Án Độ. Hồ Chí Minh đã 
đi thăm Kolkata hai lần. Chuyến đầu tiên vào năm 1946. lúc đó Người đã 
ghé thăm Kolkata một ngày trên đường đi Pari. Chuyến thăm thứ hai của 
Người vào năm 1958 là chuyến thăm chính thức với tư cách là Chủ tịch của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đã để lại những tình cảm tôt đẹp không 
bao giờ quên cho nhân dân Án Độ. Người đã chinh phục được hoàn toàn 
trái tìm của mọi người bằng phong cách nói chuyện, sự thân mật, tính 
khiêm nhường và giản dị của mình. Thế hệ đã được nhìn thấy Người trong 
những ngày đó vẫn còn nhớ đến Người với tình cảm, lòng ngưỡng mộ và 
kính trọng sâu sắc. 


66 


TINH THÂN HỒ PHÍ MINH GIỐNG NHƯ 
CHIẾC LA BÀN TRN6 CUỘC SỐNG CỦA TÔI 


Xúc động nhớ lại những lần được gặp Chủ tịch Hỗ Chí Minh trong 
nhiệm kỳ ngoại giao tại Việt Nam, nguyên Đại sứ Hungari tại Việt Nam 
Alfred Almasi đã viết: ““Tinh thần của Hồ Chí Minh đã theo suốt sự nghiệp 
của tôi, trong nhiệm kỳ ngoại giao của tôi tại Việt Nam, Campuchia và Lào. 
Tinh thần Hồ Chí Minh giống như chiếc la bàn trong cuộc sống của tôi”. 


Ông tự nhận là một trong số những người có vinh dự được gặp Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhiều lần trong nhiệm kỳ ngoại giao của ông tại Hà Nội. “Có 
hai sự kiện đã khắc sâu trong tâm trí tôi những dấu ấn sâu đậm. Trong dịp 
kỷ niệm này, tôi không muốn phân tích chỉ tiết về sự nghiệp của Người, mà 
đơn giản chỉ là thể hiện những tình cảm của cá nhân tôi đối với Người”, ông 
cho biệt. 


Trong tham luận của mình, ông đã viết: “Lần gặp đáng nhớ đầu tiên của 
tôi với Hồ Chí Minh là vào năm 1957 và lần thứ hai vào năm 1969. Năm 
1957, tôi là một cán bộ ngoại giao trẻ và bắt đầu nhiệm kỳ tại Đại sứ quán 
Hungari ở Hà Nội. Đó là một ngày giống như tất cả những ngày khác ở Đại 
sứ quán của chúng tôi, lúc trời xẫm tối chúng tôi thường ngắm nhìn những 
bông hoa thơm trong vườn, đột nhiên có một người đàn ông bất ngờ xuất 
hiện trong vườn của chúng tôi, ngay trước mặt tôi, trong trang phục ka kỉ 
đơn giản và đi đôi đép cao su, theo sau là mấy chiến sĩ Việt Nam đang mỉm 
cười. Tôi không thể thốt lên lời, nhưng cùng với sự bất ngờ lớn, tôi lập tức 
nhận ra ngay, đó chính là Người - Hồ Chí Minh. “Chào đồng chí” - Người 
nói với tôi, Người bắt tay tôi, đầy xúc động tôi trả lời: “Chào đồng chí”, và 
ngay lập tức tôi mời Người vào phòng khách VIP của Đại sứ quán. Tất cả 
các nhà ngoại giao và nhân viên của Đại sứ quán chúng tôi ngồi vây quanh 
chiếc bàn tròn, đầy vui mừng và xúc động. Chúng tôi mời Người trà và 
rượu vang Hungari. Lập tức Người cất lời nói “Tôi vừa đi qua phố Điện 


67 


Biên Phủ và tôi nhìn thấy lá cờ 3 màu của Đại sứ quán, tôi quyết định vào 
thăm các bạn Hungari của chúng tôi”. Tiếp đó Người tiếp tục câu chuyện 
bằng tiếng Pháp: “Ai trong số các bạn có thể nói được tiếng Pháp?” Với 
niềm vinh dự lớn, tôi trả lời: “Có cháu ạ”. “Vậy còn tiếng Nga?” - Người 
hỏi bằng tiếng Nga, rất nhiều người trong chúng tôi đã trả lời có. Và Hồ Chí 
Minh tiếp tục trò chuyện bằng tiếng Nga. Sau đó Người còn thân mật trò 
chuyện bằng cả tiếng Anh. Kết thúc chuyến thăm một cách khéo léo, Người 
nói với chúng tôi bằng tiếng Việt thông qua thông dịch viên người Việt: 
“Tôi đến để nồng nhiệt chào đón các bạn với nhiệm vụ mới tại Việt Nam, 
cảm ơn tình đoàn kết của nhân dân Hungari với nhân dân Việt Nam anh em 
và với sự nghiệp chính nghĩa của chúng tôi”. Người yêu cầu chuyển thông 
điệp này tới người dân Hungari. Người cũng quan tâm, hỏi thăm đến gia 
đình của chúng tôi, tới sức khoẻ của chúng tôi trong lúc thưởng thức rượu 
vang đỏ Hungari, và Người nhận xét rằng thứ rượu vang. này gần giống với 
rượu vang Bordeaux Pháp. Cuối cùng, Người còn chuyền lời chào thân ái 
của nhân dân Việt Nam tới nhân dân Hungari anh em. Sau đó, với một sự 
đơn giản tự nhiên, Người bắt tay chúng tôi và nói: “Tạm biệt các bạn”. 
Người rời khỏi Đại sứ quán khiêm tốn như khi Người tới. Chúng tôi thật sự 
cảm động về việc Hồ Chí Minh đã đích thân đến thăm Đại sứ quán chúng 
tôi và cách thức Người tiếp cận với người dân, cách Người chinh phục 
người dân, và cách Người chỉnh phục cả một dân tộc và dư luận quốc tế về 
sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. 


Chính từ thời điểm đó, từ cuộc gặp gỡ đó và thậm chí mãi sau này tôi 
đã thật sự hiểu được tỉnh thần và sức mạnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
của toàn dân tộc Việt Nam, những chiến thắng lịch sử vĩ đại chống thực dân 
Pháp và sau này là cuộc đấu tranh thắng lợi chống đế quốc Mỹ. Cuộc chiến 
đấu lâu dài về chính trị, ngoại giao và quân sự này đã được thực hiện theo 
tỉnh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự đoàn kết của toàn thể nhân dân Việt 
Nam, của giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức và các dân tộc 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy của sự nghiệp độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hộ 

Nhà báo, nhà hoạt động chính trị Mêhicô, nguyên Chủ tịch Hội Những 
người bạn của Việt Nam Ignacio Gonzalez lanzen đã khẳng định như vậy 
trong bài viết gửi đến Hội thảo. 


68 


Ông đánh giá: “Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ xuất chúng của dân tộc 
Việt Nam, một yếu nhân của quá trình phi thực dân hóa trong thế kỷ XX. 
Đặc biệt, Người còn là một bậc thầy vĩ đại trong khoa học và nghệ thuật 
giành tự do cho các dân tộc - chủ đề chính của tất cả các nền văn hóa và là 
mục tiêu đầu tiên của nhân loại. 


Hồ Chí Minh là người thầy, cũng như Ximôn Bôliva (Simón Bolívar) 
và Hôxê Mácti (José Marti) từng là những người thầy ở châu Mỹ của chúng 
tôi. Lý tưởng của các vị ấy đã nêu bật sự đối xứng giữa tự do và công lý, 
giữa phẩm giá và chủ quyền trong cuộc đấu tranh vì cách mạng giải phóng 
dân tộc, hướng tới mục tiêu giải phóng xã hội và xây dựng một trật tự mới. 
Trong tư tưởng của Bôliva không thể có giải phóng nếu quá trình cách 
mạng không bao hàm sự giải phóng các tầng lớp quần chúng thất học do 
bọn áp bức áp đặt. Trong tư tưởng của Mácti, tự do và công lý đòi hỏi phải 
sáng tạo ra một nền văn hóa mới, đủ khả năng tổng kết một cách tốt nhất 
những kinh nghiệm trong nước và nhân loại để thực hiện sự cải biến sâu sắc 
về kinh tế và xã hội đã được giải phóng. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến niềm tin của mình thành một nguyên tắc, 
một chân lý “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”. Và Người đã kiên trì biết 
bao khi nhất quán với nguyên tắc đó để đặt nền móng cho một cương lĩnh 
dân tộc, phù hợp với thực tiễn phức tạp và bản sắc của Việt Nam, xây đắp 
khối đại đoàn kết toàn dân, tôi luyện sự chỉ đạo chiến lược của mình, tổ 
chức quần chúng, xây dựng quân đội nhân dân, tiến hành kháng chiến, điều 
chỉnh kinh tế và bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh là một vị 
lãnh tụ xuất chúng của dân tộc Việt Nam, một yếu nhân của quá trình phi 
thực dân hóa trong thế kỷ XX. Đặc biệt, Người còn là một bậc thầy vĩ đại 
trong khoa học và nghệ thuật giành tự do cho các dân tộc - chủ đề chính của 
tất cả các nền văn hóa và là mục tiêu đầu tiên của nhân loại... 


Trong những năm 70, bước tiến thắng lợi của Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam được tăng cường. Nó đã khăng định tính chất 
chính trị thật sự của cuộc chiến. Bởi lẽ đội quân xâm lược, kẻ hùng mạnh 
nhất thế giới, lại được sự hậu thuẫn của ngụy quân, ngụy quyền do Lầu 
Năm Góc dựng lên, được huấn luyện và trang bị cực kỳ hiện đại vẫn không 
thể ngăn cản được bước tiến của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. 


69 


Những cuộc đấu tranh ấy và những bước tiến của cách mạng đã làm 
cho sự can thiệp của Mỹ ngày càng thô bạo hơn. Những người di cư trên 
toàn châu Mỹ buộc phải đến lánh nạn tại Mêhicô dưới sự che chở của nhân 
dân Mêhicô. Từ đó, tại Mêhicô, chúng tôi sáng lập ra Liên đoàn các nhà 
báo Mỹ Latinh (FELAP); chúng tôi cũng thành lập Ủy ban Đoàn kết quốc 
tế, và một trong những thành viên của Ủy ban mang tên "Hội những người 
bạn của Việt Nam”. Trong Ủy ban và trong Hội. đã có nhiều nhân vật quan 
trọng tham gia. Họ đều là những nhà chính trị có uy tín ở trong nước họ và 
đã đóng góp có ý nghĩa vào phong trào giải phóng lục địa. Tuy có thê có 
những khác nhau về chính trị, nhưng họ đều nhất trí với nhau trong những 
vấn đề cơ bản và đặc biệt tất cả họ đều hết sức tôn trọng Việt Nam và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Trong các bài viết và các cuộc diễn thuyết của họ, trong 
các cuộc mít tỉnh và biểu tình có họ tham gia, họ đều dứt khoát đoàn kết với 
Việt Nam . Có thẻ các thế hệ mới chưa biết tên tuổi của họ. cũng như không 
TÕ cuộc đấu tranh của họ, song tình yêu của họ đối với Việt Nam đã hun đúc 
nên một truyền thống bắt diệt. Ngày hôm nay tại Mỹ Latinh, cái tên Việt Nam 
- Hồ Chí Minh Anh hùng tiếp tục sống mãi trong trái tìm của chúng tôi. 


Xin cám ơn người Thầy Hồ Chí Minh về những lời dạy và tắm gương 
quý báu. Một tắm gương tuyệt vời về tình yêu thương và tư chất cách mạng 
thể hiện trong đức tính cá nhân, trong nhiệm vụ chính trị, trong công tác 
quần chúng, trong công tác tổ chức đảng, trong chính sách mặt trận, trong 
cuộc đấu tranh vì khối đại đoàn kết toàn dân, trong sự lãnh đạo cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng một xã hội mới và 
trong sự tin tưởng về một nhân loại tự do. 


Theo htIp:/Avww. bqllang.gov.vn 


70 


MỘT 8Iừ Với ĐỒNG CHÍ Hồ CHÍ MINH 


Ngày 15/7 năm nay hồi 7h sáng, tại một trong những ngôi nhà xinh xắn, 
xây dựng chung quanh dinh Chủ tịch, tôi ngồi đợi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tới. Người đã nhận lời cho tôi phỏng vấn. 

Người mặc bộ quần áo nâu - bao giờ người ta cũng thầy Người mặc thứ 
quần áo này, như tất cả mọi nông dân Việt Nam và đầu đội mũ vải, tay 
chống gậy nhỏ. Giọng nói của Người yếu hơn những lần trước tôi được gặp 
hồi 1964 - 1965, nhưng con mắt vẫn tỉnh nhanh như xưa, vừa hóm hỉnh sâu 
sắc, vừa hiền từ. Thấy tôi, Người nói đùa ngay một câu về mái tóc ngày 
càng bạc trắng của tôi. 

Giọng nói của Người rất tự chủ, lúc nào cũng đi thăng vào vấn đề. 
không một chút nghỉ thức. Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh nhau trước một 
cái bàn bày bánh ngọt và cà phê mà tôi không thấy lúc nào Người động tới. 
Chúng tôi bắt đầu vào công việc. 

Cũng vẫn con người mà tôi đã được biết cách đây mấy năm, con người 
mà sự có mặt phi thường như choán hết cả gian phòng, có thể nói làm xóa 
nhòa sự có mặt của những người khác, nhưng sự săn sóc, thái độ ân cần hết 
sức lịch thiệp và hòa nhã của Người đối với khách làm cho người ta trong 
những phút đầu thấy đôi chút lúng túng, nhưng sau đó lại tạo ra một bầu 
không khí thân mật thoải mái ngay. 

Nét mặt Hồ Chủ tịch trông có vẻ rất trẻ nêu không có đôi mắt sáng ngời 
và chòm râu dài. Ở Người, hình hài như thu lại đến mức nhỏ nhất chỉ còn 
toát ra ngoài ý chí và trí tuệ, tuy đã thoát ra ngoài thể xác nhưng vẫn hoàn 
toàn hiện thực. Lúc bấy giờ tôi không thể nghĩ, "Bác Hồ sẽ từ giã cõi đời 
này khi sự thoát xác kia trở nên hoàn toàn".... và tôi nghĩ rằng Người đã qua 
đời theo cách như vậy. 

Nhưng hỡi ơi, cách đây một tháng rưỡi, không có gì có thể làm cho 
người ta ngờ rằng việc ấy lại xảy ra sớm như thế. 


71 


Giờ phút tôi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm ấy là một trong 
những giờ phút đáng ghi nhớ trong đời tôi. 

Người không để lộ với tôi những bí mật Nhà nước - chúng tôi nói 
chuyện về Lê-nin: Không tìm cách dạy tôi một bài học về đạo đức hay 
chính trị, Người kể lại những chuyện cũ năm xưa - nhưng càng nghe tôi 
càng thấy Người vừa nói vềmộtvấn đề lớn của Nhà nước, vừa dạy 
tôi một bài học luân lý và chính trị. 

Có hai điểm làm tôi chú ý đặc biệt. Trong đề cương của Người, đồng 
chí Hồ Chí Minh đã gạch tất cả những công thức tiêu cực để thay bằng 
những công thức tích cực cùng nghĩa: Người không viết: kèn có chủ 
nghĩa xã hội thì các dân tộc không thê đi đến giải phóng hoàn toàn". 


Đây không phải là một cái tật trong cách sử dụng ngôn ngữ mà đây 
chính là một nếp suy nghĩ của Người. Nếp suy nghĩ ấy thể hiện ra như vậy, 
làm cho người ta thấy rằng trong tất cả mọi tình huống dù là đen tối nhất, Người 
đã phân biệt rõ cái gì là tích cực, cái gì hướng về cuộc sống vả tương lai. 


Lại một lúc khác, khi nhắc đến những kỉ niệm cũ của Người ở Đại hội 
Tours, câu chuyện có đề cập đến một nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội tại đại hội 
đã ngắt lời Người một cách không nhã nhặn lắm và về sau nghị sĩ ấy không 
bao giờ còn là bạn chính trị của Chủ tịch nữa. 

Bác Hồ nói: "Chúng ta chăng nên nhắc tên người ta làm gì. Hồi tôi mới 
bước vào cuộc đời đâu tranh, ông ây đã có dịp giúp đỡ tôi khi tôi còn ở 
trong Đảng Xã hội bởi chưa có sự phân liệt ở Tours". 

Chuyện xảy ra cách đây đã 50 năm rồi, thế mà vị đứng đầu nhà nước 
này tê nhị tới mức giữ bí mật tên tuôi một người khác chính kiên với mình 
có thái độ không lịch sự. 

Khi nghe nói đến những dự kiến tổ chức mừng thọ Người 80 tuổi (vào 
ngày 19/5 sang năm) Hồ Chủ tịch tỏ ý không tán thành tất cả mọi biểu hiện 
chú ý đặc biệt đến Người, và nói rõ là không được bày vẽ gì nhân dịp này 
chừng nào còn cần thêm tiền để làm nhà giữ trẻ, trường học, bệnh viện hay 
phòng đọc sách. 

Người nói mấy câu rất nhanh bằng tiếng Việt với cán bộ giúp việc 
Người, rồi theo phép lịch sự quay lại phía tôi tóm tắt băng tiếng Pháp một 


72 


cách hết sức thoải mái dễ dàng những lời Người vừa nói bằng tiếng Việt mà 
tôi cũng năm được ý chính. Sau đó chúng tôi lại quay về công việc. 

Một giờ sau, Bác Hồ đứng dậy nói mấy lời thân ái hỏi thăm các cháu 
tôi, rồi đi ra, vẫn nhanh nhẹn đề trở về chỗ làm việc tiếp tục công tác. 


Bởi vì cho đến phút cuối cùng, Hồ Chủ tịch vẫn theo đði công việc của 
dân tộc Việt Nam mà Người đời đời là biêu tượng sinh động. 


Bài đăng trên báo Nhân đạo só ra ngày 4/9/1969 


73 


BÁC H NHƯ CHÚNG TÔI ĐÃ BIẾT 


Đêm cuối cùng ở Hà Nội. Chiều mai. thứ 5. tôi và vợ tôi sẽ đáp máy 
bay về nước. Hơn ở đâu hết. sau những ngày đi thăm Việt Nam. chúng tôi 
vô cùng lưu luyến bịn rịn, mặc dù đất nước đang trong cảnh chiến tranh. 

10 giờ đêm. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban liên lạc văn hóa với nước 
ngoài của Việt Nam lại tới thăm chúng tôi ở khách sạn. Câu chuyện vẫn 
diễn ra sôi nôi như mọi khi, nhưng chúng tôi không khỏi cảm thấy nặng nê: 
đã sắp tới giờ phút chia tay... 

Trong khi chúng tôi nói chuyện. một vài cán bộ Việt Nam thỉnh thoảng 
bước vào phòng. hỏi nhỏ đồng chí Chủ nhiệm một điều gì đó. xem chừng 
quan trọng lắm. 

Cho đến I1 giờ đêm. có lẽ muộn hơn một chút thì phải, đồng chí Chủ 
nhiệm bất ngờ ngồi sát về phía chúng tôi. nói chỉ đủ nghe thôi, nhưng 
không giấu được xúc động: "Bây giờ tôi còn một tin vui cần báo cho các 
đồng chí biết". Đồng chí dừng lại một vài giây. ý chừng muốn đề chúng tôi 
phỏng đoán xem. rồi nói tiếp: "Sáng mai vào lúc 7 giờ, Hồ Chủ tịch sẽ tiếp 
các đồng chí!"... 

Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban liên lạc văn hóa với nước ngoài của Việt 
Nam cùng đi với chúng tôi. Đồng chí cho biết, thông thường Hồ Chí Minh 
tiêp khách độ nửa giờ. 

Vậy thì đó cũng là nghi thức rồi sao? 

Không. không phải nghỉ thức. Cuộc toạ đàm mà Người dành cho chúng 
tôi kéo dài đúng 1 giờ và 20 phút. Và câu chuyện diễn ra tự nhiên. thoải 
mái. không theo một nghi thức nào cả. Người không tiếp chúng tôi trong 
Phủ Chủ tịch. mà trong một gian phòng của căn nhà đơn sơ - đó là căn nhà 
Người ở. làm việc và tiếp khách. 


Dúng 7 giờ Người đến. thân mật bắt tay. chào hỏi rồi ngồi cạnh chúng 


74 


tôi. Đồng chí Tố Hữu. Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời là nhà thơ lớn. 
cũng có mặt tại buổi tiếp này. Mặc dù chúng tôi đã nghe và đọc nhiều về 
Người, chúng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước phong cách lỗi lạc này: 
sự uyên bác, sự điêm tĩnh, lòng tốt và đức tính giản dị tỏa sáng ngay từ 
những phút đầu tiên. Người hỏi chúng tôi đã đi những nơi nào. Chúng tôi 
kể lại những kỉ niệm sâu sắc nhất ở Hoà Bình, Hải Phòng. Thanh Hoá, 
Quảng Bình, kể cả những trận máy bay Mĩ bị bắn rơi. Người rất ngạc nhiên: 
- Thế à! Người ta đã cho các đồng chí đến những nơi ấy à! Nguy hiểm lắm! 

_ Trước sự ngạc nhiên của Người, chúng tôi càng hiểu vì sao lúc đầu các 
đông chí Việt Nam rất lưỡng lự trong việc bố trí cho chúng tôi đến những 
vùng bị băn phá ác liệt. Họ rất quan tâm đến sức khoẻ và tính mạng của 
chúng tôi. Họ nói: "Bác Hồ dặn chúng tôi phải hết sức bảo vệ các đồng chí 
nước ngoài. Không được đề xảy ra một điều gì đáng tiếc". 

Tôi nói: "Nhưng tôi muốn viết về chiến tranh kia mà!". 

Trong ý nghĩa, chúng tôi cho rằng, cuộc đời chúng tôi làm sao có thể 
sánh được với cuộc đời của một người Việt Nam bình thường! 

Hôm nay, ngồi bên cạnh đồng chí Hồ Chí Minh kính mến, chúng tôi 
càng hiểu lòng yêu quý con người, thái độ ân cần, mến khách của nhân dân 
Việt Nam. 

Chúng tôi báo cáo với Người nhiều nhất về những nỗ lực phi thường 
của nhân dân Việt Nam trong việc bình thường hóa cuộc sóng trong chiến 
tranh. Không có một giới thiệu nào của sự hốt hoảng. lo lắng. bi quan. Bất 
kể nơi nào, hễ giặc phá thì lập tức được xây dựng lại. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gật đầu: 

- "Trước đây, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, toàn dân đã thi hành 
phương châm "vườn không nhà trông", phá đường phá câu. phá cả thành 
phố để ngăn cản sự tiến công của địch. Còn ngày nay, toàn dân lại quyết 
tâm xây dựng lại những gì kẻ địch đã phá hoại". 


Vợ tôi xin phép hỏi Người: 


- "Thưa đồng chí Chủ tịch, đồng chí l đánh giá như thế nào về giai 
đoạn hiện đại của cuộc sống chiến tranh?". 


T5 


Người suy nghĩ một lát, rồi trả lời một cách trầm tĩnh và dè dặt: 


- Chia một cuộc chiến tranh đang xảy ra thành những giai đoạn thì có 
phần hơi khó. Chỉ sau đó thì mới có thể phân chia như vậy được. Hiện nay, 
người ta có thể nói rằng, lúc đầu Mĩ tìm mọi cách tiến hành cuộc chiến 
tranh chống người Việt Nam thông qua người Việt Nam. Ý nghĩa đó, chúng 
phải gạt ra khỏi đầu rồi! Hiện nay chúng biết rằng, bản thân chúng phải sửa 
đổi lại công việc bân thiu của chúng. Như vậy xét theo một góc độ nào đó, 
cuộc chiến tranh đã bước vào một giai đoạn mới. 


- Năm tới, ở Mĩ sẽ tiến hành bầu cử tổng thống. Không nghi ngờ gì nữa, 
uy tín trong nước và ngoài nước của Giônxơn đã tụt xuống tới mức hiếm 
có. Thưa đồng chí Chủ tịch, đồng chí có nghĩ rằng, trong vòng năm nay 
Giônxơn sẽ tìm mọi cách để bù đắp lại phần nào uy tín đã mất bằng những 
thắng lợi về quân sự ở Việt Nam không ạ? 

Lần này thì Người trả lời ngay. 

- Đúng, Giônxơn sẽ trả cho cuộc tranh cử của y bằng đôla và máu. Máu 
của người Việt Nam và của người Mĩ. Nhưng đên mức độ ây. đôi với y 
cũng sẽ vô ích. 

Vì chúng tôi đang ngồi trước mặt Hồ Chí Minh và đồng chí Tố Hữu, 
chúng tôi không thê không đặt câu hỏi dưới đây: 

- Mặc dù đồng chí Chủ tịch rất dồi dào sức sống chúng tôi vẫn nghĩ 
rằng, việc lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc chiến đấu chống một đối thủ 
hùng mạnh và tàn bạo như vậy đên thăng lớn chăc đòi hỏi đồng chí phải 
làm việc hết sức căng thăng. Đồng chí làm cách nào để tìm ra thời gian mà 
làm thơ được ạ?. 

Người lắc đầu: 

- Tôi không phải là nhà thơ. Chỉ có trong thời kỳ ở tù, để giết thời gian, 
tôi đã làm thơ. Nhưng tôi viết bằng chữ Hán để bọn cai ngục người Trung 
Quốc đọc được và không nghỉ ngờ rằng đó là những lời kêu gọi bí mật. Chỉ 
có thế thôi. Sau này các đồng chí của tôi thu lượm lại và cho xuất bản 
những bài thơ ấy, mà tôi thì hầu như không nhớ tới nữa!. 

Trước đây, chúng tôi có đọc của một số đặc biệt của Tạp chí '*EUROPE" về 
văn học Việt Nam và được biết rằng Hô Chủ tịch là người đại điện cho 


76 


truyền thống của các bậc thâm nho lớp trước trong văn học hiện đại. Khi 
chúng tôi thưa với Người điều đó, Người cười: Cụ thân sinh ra Người là 
một nhà nho nghèo, có tỉnh thần yêu nước, một người chú của Người 
cũng vậy. 


Nhưng Người không cho biết rằng chính Người cũng là bậc thâm nho, 
không những giỏi văn học cổ điển Việt Nam và Trung Quốc mà còn nói 
giỏi tiếng Nga và một số tiếng châu Âu, châu Á. Người rất am hiểu văn học 
Pháp và thời thanh niên đã từng đọc với tất cả niềm say mê tác phẩm của 
Vichto Huygô, Dôla, Anatôn Phrăng xơ... 


G_Stêcnơ (nhà báo người Đức, tháng I. 1977) 
Những trái tìm đồng chí, NXB 
Tác phám mới, Hà Nội, 1983, trang 79 


Tĩ 


BÁC Hồ VI CÁC NHÀ BÁ0 NƯỚC NG0ÀI 


Trên con đường đi tìm độc lập, tự do cho Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh hiểu một cách sâu sắc báo chí là một vũ khí sắc bén của cách mạng. 
Báo chí như V.I.Lênin khẳng định, là người tuyên truyền tập thể, cỗ động 
tập thể, tổ chức tập thẻ. Ngay từ những ngày đầu hoạt động. Bác Hồ đã viết 
báo đề phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của mình. 


Đầu tiên Bác viết báo bằng tiếng Pháp cho những tờ "Đời sống thợ 
thuyền”, *Nhân loại” và những tờ báo cánh tả khác ở Pháp. Trong khi cộng 
tác với các báo cánh tả, Bác nhận thấy là người Pháp biết quá ít, cũng có thê 
nói là nhiều người chăng biết gì về Việt Nam. Bác muốn viết nhiều những 
bài báo nói về tình hình của xứ Đông Dương thuộc địa, về bọn thực dân tàn 
ác đã mang đến cho người dân Đông Dương nhiều đau khổ. Mỗi bài báo 
của Bác như mũi tên, hòn đạn làm náo động dư luận Pháp và có ảnh hưởng 
lớn trong các nước thuộc địa. 

Đối với các nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là 
một người bạn lớn. Những nhà báo quốc tế khi đến Việt Nam đều mong 
muốn được gặp Người. 

Trong chiến khu Việt Bắc, trước ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, nhà 
báo Ô-xtrây-li-a Uyn-phrết Bớc-sét đã gặp Bác Hồ. Ông viết: *“Dường như 
không thể tin được, nhưng thực sự chăng có gì đáng nghi ngờ. Con người 
mảnh khảnh với chòm râu dài từ trong cánh rừng bước ra, gậy cầm tay, áo 
vắt vai, không phải ai khác mà chính là Cụ Hồ Chí Minh truyền thuyết. 
Được người Pháp đưa tin đã chết đến vài chục lần. Cụ vẫn ở đó tay dang 
rộng, mảnh dẻ, nhưng không thể nào nhằm được. Không thể nào quên được 
buổi gặp gỡ đầu tiên đó, với vẻ ấm cúng và thông minh trong đôi mắt nâu 
thâm của Người. Đầu tiên, Cụ Hồ Chí Minh ân cần hỏi thăm về sức khoẻ 
của tôi. 


78 


Trên đường đến Việt Nam, tôi nghe đài sóng ngắn và thấy răng phần 
nhiều tin từ Hà Nội bị Pháp chiếm đóng, đều nói về một địa điểm gọi là 
Điện Biên Phủ. Người Pháp đã chiếm được địa điểm này, làm một căn cứ 
để tấn công Việt Minh từ phía sau và để quét sạch các sở chỉ huy của họ. 
Câu hỏi đầu tiên của tôi là điều gì đang xảy ra ở Điện Biên Phủ? 

Cụ Hồ lật ngửa chiếc mũ lưỡi trai che nắng của Người xuống bàn. đưa 
mấy ngón tay mảnh khảnh vòng quanh vành mũ và nói: “Đây là rừng núi, 
nơi có các lực lượng của chúng tôi. Dưới kia là thung lũng Điện Biên Phủ, 
ở đó là người Pháp với những đội quân tinh nhuệ nhất. Họ sẽ không bao giờ 
ra được - tuy có thể mất một ít thời gian”. 


- Một Xta-lin-grát ở Đông Dương? 
- Trên một phạm vi khiêm tốn, vâng, hơi giống Xta-lin-grát!. 


Và sau vài lần gặp gỡ, Bớc-sét viết: “Như tôi đã phát hiện trong nhiều 
cuộc gặp về sau, nét điển hình ở Cụ Hồ Chí Minh là chỉ với một vài từ. 
hoặc một vài hình ảnh, Cụ có thẻ trình bày được những vắn đề rất phức tạp! 
Hình ảnh những quân tỉnh nhuệ nhất của đội quân viễn chinh Pháp bị nhốt 
vào đáy mũ lưỡi trai của Cụ. sẽ là một cuộc chiến đấu lịch sử Điện Biên 
Phủ khi lên đến đỉnh cao”. 


Chúng ta biết, Uyn-phrết Bớc-sét là một nhà báo nỗi tiếng. Ông đã đem 
hết nhiệt tình của một nhà báo để ủng hộ những cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc. Bớc-sét là nhà báo nước ngoài đã có mặt ở Hà Nội trong những 
ngày giải phóng Thủ đô 1954. Ông cũng là tác giả của cuốn sách “Phía bắc 
vĩ tuyến 17” được xuất bản ở nhiều nước. Trên bìa cuốn sách được in bằng 
tiếng Anh này, Bớc-sét đã ghi: “Tác giả bày tỏ niềm tin rằng không có sức 
mạnh nào có thể ngăn cản được nhân dân Việt Nam bắt tay với nhau qua 
hàng rào giả tạo đó để quét sạch nó!”. 

Trong cuốn Hồi ký của mình, Bớc-sét viết: “Tôi đến Hải Phòng để theo 
dõi việc lá cờ Pháp bị hạ xuống lần đầu tiên ở phía Bắc vĩ tuyến 17 và việc 
các quan chức quân sự và hành chính cuối cùng xuống tầu chiến đi Sài Gòn. 
Vét-xa đánh dấu sự kiện lịch sử này, băng việc cho Gioóc-giơ chào đời ở 
một bệnh viện Hà Nội” (Vét-xa là vợ của Bớc-sét, cùng đến Việt Nam trong 
thời gian đó và sinh con trai ở Hà Nội). 


79 


Năm 1957. Bác Hồ sang thăm Mát-xcơ-va. Lúc đó Bớc-sét và Vét-xa 
cũng có mặt ở đó và cả hai cùng ra đón Bác. Sau này Bớc-sét đã kẻ lại một 
kỷ niệm lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho vợ chồng ông: "Một 
phần thưởng mà chúng tôi sớm nhận được để bù lại nỗi nhớ nhung Việt 
Nam là chỉ sau vài tuần chúng tôi đến Mát-xcơ-va, Cụ Hồ Chí Minh đã đến 
thăm chính thức Liên Xô. Nghi lễ đón tiếp có 21 phát súng đại bác. quốc ca 
hai nước, diễu hành của đội danh dự. giới thiệu với đoàn ngoại giao, rồi đến 
đoàn báo chí. Cụ Hồ đã trông thấy chúng tôi đứng ở hàng thứ ba trong giới 
báo chí. Trước sự lo sợ của nhân viên an ninh, lễ tân và trước cả sự ngạc 
nhiên của đoàn ngoại giao, Cụ Hồ đã rời hàng danh dự của những người 
đứng đón chào Cụ và bước đến chỗ chúng tôi, đặt bó hoa lớn mà Cụ vừa 
nhận được khi bước xuống máy "bay vào tay của Vét-xa. Những thành viên 
khác của phái đoàn cũng làm giống như vậy, chuyển các bó hoa của họ cho 
chúng tôi và ôm hôn chúng tôi trước sự ngạc nhiên của các nhân viên an 
ninh và lễ tân. 

Tính giản dị và quan hệ trước sau như một với bạn cũ của Cụ Hồ Chí 
Minh luôn luôn đứng trên mọi thứ nghỉ lễ ngoại giao. Một vài ngày sau, sau 
vài lần gọi giây nói, một xe hòm đen lớn chở chúng tôi đến một biệt thự đã 
từng là nơi ở của Xtalin trong khu rừng ngoại ô Mát-xcơ-va. Và ở đó, 
chúng tôi ăn cơm sáng với Cụ Hồ Chí Minh. Đó là một toà nhà gạch khá 
đơn giản, một số tường của nó có thể dễ dàng ngã xuống khi người ta bắm 
vào một cái nút để cho những người bảo vệ có thể chạy ra ngoài. đối phó 
với những kẻ xâm nhập. Bác Hồ kể cho chúng tôi nghe về những phát triển 
ở Việt Nam kể từ lúc chúng tôi ra đi. Bữa cơm sáng chỉ là sự nối lại của 
một tình bạn thân thiết và nói lên tình cảm thân ái của Cụ Hồ Chí Minh”. 
Và Bớc-sét đã ghi lại một sự kiện nữa: “Những biểu hiện chú ý đặc biệt của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh hầu như chắc chắn đã giúp chúng tôi giải quyết được 
một trong những khó khăn lớn. Việc cung cấp nhà ở cho những nhà ngoại 
giao và nhà báo là do cơ quan phục vụ ngoại giao đoàn phụ trách và cho 
đến trước khi có cuộc đi thăm của Bác Hồ, mỗi lần tôi hỏi về nhà cửa thì 
chỉ được đáp bằng những cái nhìn lạnh lẽo. Nhưng sau đó, thỉnh lình tôi 
được cấp chỗ ở tại khu Vi-xốt-ni Đôm, một khu nhà đẹp nhìn xuống sông 
Mát-xcơ-va, cách nửa dặm về phía Crem-li. Cùng ở với chúng tôi trong 
ngôi nhà đó là những nhân vật nỗi tiếng như nữ diễn viên ba-lê Ga-li-na U- 
la-nô-va và nhà viết xã luận A-lếch-xăng-đrơ Tva-đốp-xki. Người ta nói 


80 


rằng trước kia chính Xtalin trực tiếp duyệt danh sách những người được ở 
ngôi nhà này”. 

Một nhà báo Chi-lê viết: Trong cách đối xử với chúng tôi. Người thân 
ái một cách đặc biệt, nhất là khi Người nói với chúng tôi bằng tiếng Tây- 
ban-nha. Người đã từng đến châu Mỹ La-tinh, làm phụ bếp trên những 
chiếc tàu buôn. Con người từng bôn ba ở nước ngoài, từng kiếm sông băng 
nghề nâu bếp bình thường ấy đứng trước chúng tôi giản dị thế. mặc dù 
Người có sức hút không lồ trên thế giới. Hình như nhà báo nào đã có vinh 
dự gặp Bác. đều ghi lại những ấn tượng đặc biệt! 


Một trong những niềm yêu thích của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đọc sách 
báo. Trong phòng làm việc của Người luôn có các tờ báo xuất bản ở trong 
nước và cả báo chí nước ngoài nữa. Người đọc kỹ, ghi những nhận xét vào 
bên cạnh những bài báo mà Người quan tâm. Nhiều đêm khuya, công việc 
xong. Người ngả lưng trên giường, mở chiếc đài nhỏ nghe những buôi 
phát thanh trong và ngoài nước và Người nói: Tôi muốn nghe tiếng nói 
của nhân loại! 


Trong Phủ Chủ tịch, phía sau có một khoảng đất rộng chừng 100 mét 
vuông, trải sỏi. Bao quanh phía ngoài là một giàn hoa hình bán nguyệt. 
Giàn hoa rực rỡ màu đỏ tím của hoa. màu xanh của lá. hoà nhập với cảnh 
quan của khu vườn nỗi tiếng. Chính ở nơi đây, với bộ bàn ghế giản dị, Bác 
Hồ đã tiếp và trả lời phỏng vấn của nhiều nhà báo nước ngoài. Sau này. 
nhiều người trở lại Việt Nam đứng dưới giàn hoa này đã xúc động nói: 
Chúng tôi rất nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người rất hiểu chúng tôi. Người 
là người anh, người bạn và cũng là Bác Hồ của chúng tôi! Năm 1946, trong 
dịp Bác Hồ sang thăm Pháp, bà Ăng-đrê Vi-ô-lit, tác giả cuốn Đông Dương 
kêu cứu đã giới thiệu với Người, một cô gái trẻ 18 tuôi, một nhà báo mới 
vào nghề, đang tập sự ở toà soạn báo Se Soir (Chiều Nay). Hồ Chủ tịch vui 
vẻ đến gần, Người nói một cách trìu mến bằng tiếng Pháp: Con gái của tôi! 
Đó chính là Ma-đơ-len Ri-phô! Tuy còn trẻ nhưng cô gái xinh đẹp và dũng 
cảm này đã từng là một chiến sĩ chống phát-xít. Bác Hồ ân cân nói với CÔ: 
Làm báo là một nghè chân chính! 


Sau này, Ri-phô đã nhiều lần sang Việt Nam. Nhiều bài báo của chị nói 
về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đã được in trên báo 


81 


Nhân đạo. giúp nhân dân Pháp hiểu rõ cuộc kháng chiến chính nghĩa của 
dân tộc ta. 

Sau chiến thăng Điện Biên Phủ, trong một cuộc tiếp xúc với các nhà 
báo ở Phủ Chủ tịch tại Hà Nội, Bác Hô đã chủ động đên bên cạnh Ma-đơ- 
len Ri-phô, Người nói một cách vui vẻ: 

- Ô kìa các vị hãy nhìn cô gái nhỏ nhắn này! Cô ấy không còn nhận ra 
tôi nữa chắc? 

- Ma-dơ-len Ri-phô xúc động, nói: 

- Thưa Bác, không, con gái của Người vẫn nhận ra Người đấy chứ! 
Nhưng con thật không ngờ Người vẫn nhớ đến con! 

Khi nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ma- 
đơ-len Ri-phô lại sang Việt Nam. Chị đã cùng nhà báo Bớc-sét vượt Trường 
Sơn vào vùng giải phóng miên Nam Việt Nam. Ri-phô cũng mặc quân áo 
bà ba đen, đội mũ tai bèo, đi dép lốp cao su và khăn rằn trên vai như những 
cô gái du kích miền Nam. 

Chị đã viết những cuốn phóng sự nỗi tiếng: Trong căn cứ Việt Cộng và 
ở miền Bắc Việt Nam viết dưới bom đạn và chị đã gửi tặng Bác Hồ cả hai 
cuốn sách đó, với lời đề tặng: 

Kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự biết ơn sâu sắc và tất cả tắm 
lòng yêu mến của con đối với Người, với Đảng, với Nhân dân của Người, 
đang chiến đấu và chiến thăng những tên phát-xít mới! 


Nguôn: Theo tapchixaydungdang 


82 


NHỮNG TÌNH DÂM THIẾT THÍA VỚI BÁC HỒ 


Với toàn thể dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn sống mãi. Tắm gương suốt đời hy sinh của Người vì độc lập dân 
tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân 
tộc là hình mẫu để các thế hệ mai sau tiếp tục học tập và làm theo. Nhân dịp 
kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, phóng viên báo 
Nhân Dân thường trú tại Pháp đã có dịp gặp gỡ các nhân chứng, các bạn bè 
Pháp có những kỷ niệm sâu sắc với chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Những kỷ niệm không phai 

Chung tôi gặp bà Raymonde Dien, người có vinh dự lớn được gặp Bác 
Hồ cách đây hơn nửa thế kỷ. Cái tên Raymonde Dien đã trở thành biểu 
tượng của chủ nghĩa anh hùng quốc tế cao đẹp nhất. Cách đây hơn 61 năm, 
vào ngày 23-2-1950, tại nhà ga Saint Pierre des Corps, gần thành phố Tours 
cổ kính ở miền trung nước Pháp, người nữ đảng viên cộng sản Pháp 
Raymonde Dien đã có hành động phi thường nằm chặn đoàn tàu chở vũ khí 
sang Đông Dương để phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa do thực dân Pháp 
gây ra. Bà bị bắt, bị giam cầm ở nhiều nhà tù. Hành động quả cảm của 
Raymonde Dien gây xúc động cho hàng vạn, hàng triệu người yêu chuộng 
hòa bình ở Pháp và trên toàn thế giới. Các cuộc biểu bình phản đối việc bắt 
giữ Raymonde Dien nỗ ra khắp nơi trên các thành phó lớn của Pháp. Đảng 
Cộng sản Pháp tổ chức nhiều hoạt động đòi trả tự do cho Raymonde Dien, 
Henri Martin, những chiến sĩ dũng cảm đấu tranh vì hòa bình. Sau 10 
tháng giam giữ, chính quyền thực dân Pháp buộc phải trả tự do cho 
Raymonde Dien. 


Tháng 10-1956, Raymonde Dien và Henri Martin được mời dự Đại hội 
thanh niên Việt Nam tổ chức ở Hà Nội. Bà nhớ lại: Chúng tôi bay tới Bắc 
Kinh và từ đó đi tàu đến Hà Nội ngày 23-10. Chúng tôi thật ngỡ ngàng 
trước sự đón tiếp của các bạn. Tại sân ga Hàng Cỏ, đã có hàng nghìn người 


83 


chờ sẵn. Cả một rừng hoa vẫy chào chúng tôi. Ai cũng muốn bắt tay, ôm 
hôn chúng tôi. Các em nhỏ tặng chúng tôi những bó hoa tươi thắm nhất và 
đọc những bài thơ băng tiếng Việt thật truyền cảm. Đến đây. chúng tôi mới 
hiểu răng, mặc dù đất nước Việt Nam bị tàn phá, mặc dù có nổi đau của 
nhiều gia đình có người thân bị thực dân Pháp giết hại, mặc dù có những 
nỗi khổ cộng lại do sai lầm của những kẻ thực dân và chính sách sai lầm 
của nhà cầm quyền Pháp, nhưng nhân dân Việt Nam không lẫn lộn giữa 
nhân dân Pháp tiến bộ và những kẻ thực dân chịu trách nhiệm của cuộc 
chiến tranh phi nghĩa ấy. 


Trong thời gian dự đại hội, vào một buổi sáng, chúng tôi được mời tới 
thăm nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi vô cùng sung sướng và 
hạnh phúc nhận được lời mời Ấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đón chúng tôi cùng 
với ông Phạm Văn Đồng. Chúng tôi nhớ mãi lần đầu gặp Bác Hồ. Bác mặc 
bộ quần áo sáng mâu, chòm râu bạc, đeo đôi dép cao-su. Nhìn thấy chúng 
tôi, Bác Hồ bước tới, nở nụ cười thật tươi. Bác ôm chúng tôi, gọi chúng tôi 
là con, hỏi thăm gia đình chúng tôi, các đồng chí, bạn của Bác như 
Marcel Cachin, Maurice Thorez, Jacques Duclos, Léo Figuères, 
Madeleine Riffaud, v.v. 


Biết tôi quê ở Tours, Bác sung sướng kể cho chúng tôi nghe là Bác từng 
đến Tours. Người cũng đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tổ chức 
ở Tours tháng 12-1920. Bác cảm ơn Đảng Cộng sản Pháp, giai cấp công 
nhân Pháp đã tạo điều kiện cho Bác đi những bước đầu tiên trên con đường 
tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản. Người kể rằng khi tới Paris lần đầu tiên, Bác 
mới 21 tuổi. Và cùng với giai cấp vô sản Pháp mà Bác đi những bước đầu 
tiên tới chủ nghĩa cộng sản. Hồi ấy, Bác còn chưa biết gì về chủ nghĩa cộng 
sản. Chúng tôi cảm thấy Bác thật gần gũi. Bác tặng tôi một chiếc vòng bằng 
ngà và chồng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay rất đẹp. Chiếc đồng hồ vẫn 
chạy tốt sau hơn nửa thế kỷ. Tôi vẫn giữ gìn những kỷ vật ấy như những 
quà tặng vô giá nhất của cuộc đời mình. 

Cũng vào dịp kỷ niệm sinh nhật tôi lần thứ 21, ngày 13-5-1950, khi tôi 
đang ở trong tù, Bác Hồ gửi tặng tôi một bức ảnh của Người với lời đề tặng: 
Ước muốn lớn nhất của Việt Nam là tiếp bước con đường của cuộc cách 
mạng Pháp năm 1789, theo tinh thần kháng chiến và giải phóng. 


84 


Bác Hồ mắt vào ngày 2-9-1969. Người không được chứng kiến thắng 
lợi cuối cùng của dân tộc mình, một thăng lợi mà Người luôn vững tin và 
luôn dành từng giây phút trong cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
Người cũng đóng góp vai trò quan trọng vào cuộc đấu tranh chung của nhân 
dân toàn thế giới vào hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Người có 
câu nói bát hủ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Bác Hồ luôn nhắc lại 
rằng thắng lợi của cách mạng Việt Nam là nhờ sự đoàn kết của bạn bè trên 
khắp 5 châu. Nhờ tình đoàn kết này, trước tiên là nhờ lòng đũng cảm. sự hy 
sinh quên mình mà nhân dân Việt Nam giành chiến thắng cuối cùng trước 
thực dân Pháp. Bác Hồ là một con người đáng kính với những đức tính giản 
dị, khiêm tốn, tốt bụng và độ lượng. 


Tôi còn nhớ như ¡in lịch sử rằng, cách đây gần 8l năm, tại đại hội 
Tours, một người Annam trẻ tuổi đã yêu cầu Đảng Xã hội Pháp đưa ra thảo 
luận các vấn đề liên quan chế độ thuộc địa. Đại biểu trẻ tuổi này lên án 
những tội ác dã man do thực dân Pháp gây ra ở đất nước mình: 20 triệu 
người dân An Nam bị bóc lột tệ hại, bị đầy đọa, bị đầu độc bởi rượu và 
thuốc phiện, bị giam hãm trong ngu dốt và thân phận nô lệ. Đại biểu ấy có 
tên là Nguyễn Ái Quốc, tức người yêu nước, người mà 25 năm sau được 
biết đến với tên gọi Hồ Chí Minh, Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hòa. Ngày 29-12-1920, tại Đại hội Tours, Đảng Cộng sản Pháp đã 
thành lập. Nguyễn Ái Quốc là một trong những người tham gia sáng lập 
Đảng Cộng sản Pháp. 

Nước Pháp và nhân dân Việt Nam gần gũi với Người biết bao. Trái tim 
tôi luôn hướng về Bác Hồ và nhân dân Việt Nam, mãi mãi. 

Một tầm vóc phi thường 

Nhà sử học Alain Ruscio là người nhiều năm nay gắn bó với Việt Nam. 
Từng làm phóng viên thường trú báo IHumanité (Nhân Đạo) của Đảng 
Cộng sản Pháp ở Việt Nam đầu thập niên 1980 và trở lại Việt Nam nhiều 
lần để tìm hiểu tình hình, Alain Ruscio rất am hiểu lịch sử Việt Nam. Hàng 
chục cuốn sách do Alain Ruscio viết về đất nước và con người Việt Nam đã 
được xuất bản tại Pháp trong thời gian qua. Với Alain Ruscio, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh luôn là một lãnh tụ vĩ đại của thế kỷ 20 mà ông hằng ngưỡng mộ. 
Nhà sử học Alain Ruscio cho rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại bởi Người 


85 


luôn kiên quyết thực hiện những lý tưởng cao đẹp: đó là hành động vì độc 
lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Dù gặp muôn vàn khó khăn. cản trở 
trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Người vẫn kiên định mục tiêu đó 
bằng lòng chân thành. Với tư cách là nhà báo và nhà sử học. tôi đã gặp và 
phỏng vấn rất nhiều nhân vật của lịch sử, kể cả các đối thủ của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Điều tôi tâm đắc nhất qua các cuộc gặp ấy là tất cả mọi người 
đều thừa nhận sự chân thành của Người. Dù trong mọi hoàn cảnh, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn sẵn sang đối thoại để tìm kiếm và ưu tiên giải pháp hòa 
bình. Điều đó vô cùng quan trọng. 

Một phẩm chất cao quý khác của Bác Hồ là đức tính khiêm tốn của 
Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ăn mặc giản đị, không bao giờ đòi hỏi 
những bộ trang phục đắt tiền, những biệt thự, lâu đài sang trọng. Người 
luôn nghĩ rằng, một nhà lãnh đạo, trước hết là một người cộng sản phải 
sống và sinh hoạt như đồng bào mình. Đây là một bài học quý báu cho tất 
cả mọi người. ' 

Tôi có may mắn được tham dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tổ chức ở Đại sứ Pháp Việt Nam tại Pháp. Tôi vô cùng tâm 
đắc với bài phát biểu của ông Phó Tổng Giám đốc UNESCO Hans 
DOrville tại lễ kỷ niệm. Trong bài phát biểu, ngài Hans D'Orville đã nói 
rằng: Thế hệ của ông luôn coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình mẫu lý tưởng 
để phấn đấu và học tập. Cuộc chiến tranh ở Việt Nam và tên tuổi của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là động lực thúc đây thế hệ ông sống và làm việc, đấu 
tranh vì hòa bình và độc lập dân tộc trên toàn thế giới. Chúng tôi vô cùng 
hạnh phúc được học tập tắm gương hy sinh sáng chói của Người vì dân tộc, 
vì tình đoàn kết quốc tế cao cả. Chính lòng tin mãnh liệt của nhân dân Việt 
Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp vĩ đại của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là cội nguồn chiến thắng của dân tộc Việt Nam trước mọi 
kẻ thù, dù mạnh đến đâu. 


HUY THẲNG và KHÁI HOÀN 
Phóng viên báo Nhân Dán thường trú tại Pháp 


86 


NHÀ NG0ẠI BIA0 LIÊN XÔ E.P.8LA-DU-NỐP 
KẾ VỀ PHỦ TỊH HỮ CHÍ MINH 


Ông E.P.Gla-du-nốp nguyên là Tham tán Công sứ Đại sứ quán Liên Xô 
(cũ) tại Việt Nam. Vụ trưởng Vụ Đông Dương Đảng Cộng sản Liên Xô. Chủ 
tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt. Trong thời gian công tác tại Việt Nam. ông đã 
có vinh dự nhiều lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt ông còn được 
trực tiếp phiên dịch trong những cuộc gặp giữa Đại sứ Liên Xô X.A.Tốp- 
man-xi-an và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Nhân dịp sang thăm 
Việt Nam, ông đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh kể lại những kỷ niệm của mình 
về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin lược trích hồi ký của ông về những 
lần gặp và những cảm nghĩ của ông về Người. 


Trong một lần khai mạc hội nghị có 54 Đại sứ quán các nước, đồng chí 
Hồ Chí Minh đề nghị chọn ra người phiên dịch cho Đại sứ Liên Xô 
X.A.Tốp-man-xi-an, và tôi đã được chọn. Thường khi có điện thoại do thư 
ký của Bác Hồ gọi đến, tôi sẽ lên xe đến Phủ Chủ tịch, có nhân viên ngoại 
giao ra đón. Theo thông lệ, cuộc gặp gỡ bao giờ cũng ở Phủ Chủ tịch, 
nhưng có khi chuyển sang ngôi nhà của người làm vườn. Mở đầu là những 
câu chuyện hội đàm chung, sau đó chuyển sang phòng chiếu phim. chiếu 
phim tài liệu của Việt Nam, Liên Xô hoặc quốc tế, thông thường có rất 
nhiều trẻ em cùng xem phim. Hồ Chí Minh khi xem phim thì bình luận 
những đoạn trong phim, trao đổi với Đại sứ những cảnh quay trong phim, 
hoặc là nói với các em thiếu nhi những điều trong phim. Tôi lúc đó làm 
nhiệm vụ phiên dịch. Sau đó khoảng 15 - 20 phút, phim kết thúc, Bác Hồ đề 
nghị chuyển sang một phòng khác, hoặc ngôi nhà của người làm vườn, 
chúng tôi thường chuyên xuống phòng ở tầng 1, tôi thì không nhớ được vì 
thông thường lúc đó chỉ có Đại sứ với Bác cùng đồng chí Phạm Văn Đồng 
và đồng chí Hoàng Lương. Hồ Chí Minh thông báo cho Đại sứ các vẫn đè 
của Việt Nam, hoặc nghe Đại sứ thông báo tình hình Liên Xô. Tôi không 


87 


thê nhớ nội dung những cuộc đối thoại ấy vì nghề phiên dịch cần phải quên. 
khi chúng tôi nghe xong và ghi chép lại. sau đó đưa cho lãnh đạo và quên 
buôi phiên dịch đó. Tôi chỉ nhớ tính chất những buổi phiên dịch đó mang 
tính anh em thân thiện. Trong những buổi làm việc. mặc dù buôi trao đôi rất 
nghiêm túc, nhưng Bác thường vui vẻ và thân thiện. 


Trong quá trình làm việc, thỉnh thoảng Bác lại hỏi tôi những câu hỏi rất 
đời thường như: Công việc của anh thế nào, cuộc sống ra sao? Đại sứ cũng 
hỏi Hồ Chí Minh về tôi, thí dụ như tôi phiên dịch thế nào? v.v. 

Có một lần Bác Hồ hỏi tôi kiến thức văn hóa, văn học. nghệ thuật 
ViệtNam. Bác hỏi tôi đã đọc những cuốn sách của các nhà văn Việt Nam. 
thí dụ như nhà thơ Xuân Diệu chưa? Tôi trả lời có quyên tôi đọc rồi. có 
quyền chưa đọc. 


Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Bác Hồ tự nói với Đại sứ Tốp-man- 
xi-an bằng tiếng Nga là có hỏi đồng chí phiên dịch về kiến thức văn hóa. 
văn học. nghệ thuật Việt Nam. 

Tôi muốn kế về lần gặp gỡ của tôi với Bác Hồ trong các buổi tiếp 
thông thường của Người với các chuyên gia nước ngoài ở Câu lạc bộ Quốc 
tế. Tháng 8-1962, tại Phủ Chủ tịch diễn ra buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh 
ViệtNam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi dạo với các đồng chí lãnh đạo trong 
khuôn viên Phủ Chủ tịch, mọi người thông báo với Bác đã đến giờ bắt đầu 
buôi lễ. Bác Hồ cầm mi-crô nói bằng các thứ tiếng: Việt, Nga. Anh. Pháp, 
Trung Quốc mời mọi người vào phòng, mọi người vỗ tay đồng 3 Trong 
buôi lễ đó, Người đã đến và mời tôi nâng cốc chúc mừng ngày Quốc khánh. 
lúc đó cốc của tôi chưa có rượu. Bác Hồ liền tự tay rót rượu vào cốc của tôi. 
Tôi rất lo lắng và hồi hộp, vì lần đầu tiên một nhân viên bình thường ở sứ: 
quán được Chủ tịch nước quan tâm như vậy. 


Bác Hồ hỏi tôi: 
- Cháu làm gì ở đây? 
Tôi trả lời: 


~ Tôi là cán bộ Sứ quán. 


== 


Bác Hồ nói: 

- Còn tôi là Chủ tịch nước, cán bộ bình thường thì phải tuân lệnh Chủ 
tịch nước. 

Thế là Bác Hồ rót rượu mời tôi uống. 

Đó là thí dụ cụ thể về cách mà Bác Hồ tiếp xúc đối với mọi người. từ 
những người có cương vị cao đên những người có cương vị thấp, Bác đều 
không phân biệt ai cả, Bác đêu chú ý. Người có một trí nhớ tuyệt vời, đã 
gặp một lần là không bao giờ quên. Đến lần gặp gỠ Sau. Bác coi tôi như một 
người thân quen. hỏi tôi về gia đình. vợ con, về mọi người trong gia đình 
tôi, về công việc, v.v. 


Lần gặp sau, khoảng tháng Š năm sau đó, tôi được gặp Bác trong dịp 
mừng chiên thăng phát-xít, Người cũng đến và phát kẹo cho thiếu nhi. sau 
đó Người lại đên hỏi tôi: 


- Cháu thế nào, cháu có khỏe mạnh không? v.v. 


Tôi vô cùng kính trọng Bác Hồ. Người không chỉ là một nhà chính trị 
kiệt xuất, mà còn là một con người có những phẩm chất rất tuyệt vời. Tôi 
muốn nói, hiện nay trải qua rất nhiều năm, tên tuổi Hồ Chí Minh vẫn được 
mọi người nhớ và kính trọng. Hồ Chí Minh đặt nền móng cho mối quan hệ 
giữa Việt Nam và Liên Xô, tên tuổi Người chắc chắn còn được nhắc đến 
mãi vì Người đã đưa ra sáng kiến thành lập Hội Hữu nghị Xô - Việt (Hội 
Hữu nghị Nga - Việt hiện nay). Người không chỉ là "kiến trúc sư" xây đắp 
tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Người còn xây dựng mối quan hệ 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa... giữa Việt Nam và Liên Xô. 
Điều đó càng khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh luôn có chỗ đứng vững 
chắc trong lòng người dân Xô-viết cũng như người Nga hiện nay. mặc dù 
qua bao biến đôi của thời gian, những cuộc chính biến. 


Theo quan điểm của chúng tôi, Liên Xô cũng như nước Nga cần nói lời 
cảm ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người chính là cầu nỗi quan trọng giữa 
nhân dân Liên Xô với Việt Nam. Trước Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam 
chưa có tên trên bản đồ chính trị thế giới, mà lúc đó là thuộc địa của Pháp. 
Bác Hồ đến Liên Xô từ năm 1923, những độc giả Liên Xô đã biết về đất 
nước Việt Nam qua bài báo, tác phẩm của Bác. Người tham gia Đại hội 


89 


Quốc tế Nông dân, tham gia Đại hội VI, VII Quốc tế Cộng sản và đã làm 
cho mọi người biết đến đất nước Việt Nam. Người quảng bá cho đất nước 
Việt Nam trên trường quốc tế. Hồ Chí Minh còn là một nhà mác-xít xuất 
sắc. Người luôn nói Người là học trò của Lê-nin, bởi vì Người đã vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam. Lịch sử đã cho 
thấy Hồ Chí Minh còn là một nhà chiến thuật rất tuyệt vời. Năm 1945, khi 
cách mạng Việt Nam ở thế nghìn cân treo sợi tóc, khi ở Việt Nam có cả 
quân Nhật, có cả quân Pháp, Hồ Chí Minh đã tìm ra biện pháp và lối thoát 
ra khỏi tình thế này. Hồ Chí Minh còn rất yêu trẻ em. Người yêu trẻ em vì 
đó là thế hệ tương lai của đất nước. 

Tôi xin nhắc lại lời của Đô-ra-rét In-ba-ru-rin. đảng viên Đảng Cộng 
sản Tây Ban Nha khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà gọi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là một con người huyền thoại, một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà mác- 
xít Lê-nin-nít. Quan điểm của chúng tôi, Hồ Chí Minh đã có những đóng 
góp quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc trên thề giới. 


Theo Nhandan-T 


90 


BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ 


Bác Hồ - Người luôn dành hết tình yêu thương cho hết thảy, cho muôn 
loài. Người “yêu từng ngọn cỏ mỗi nhành cây”. Trong di chúc của mình, 
Bác còn: “để lại muôn vàn tình yêu thương cho các cháu thiếu niên và nhỉ 
đồng”. Với thiếu nhi quốc tế, Bác cũng luôn dành những tình cảm đặc biệt. 
Cũng giống như vằng dương tỏa sáng khắp hành tỉnh, thiếu nhi trên 
khắp năm châu cũng đều hướng về Bác với một tình cảm và niềm kính 
yêu vô bờ. 

Nhân Tết Trung thu năm nay, xin được đề cập đến những tình cảm mà 
Bác Hồ kính yêu của chúng ta dành cho thiếu nhi trên khắp thế giới mỗi lần 
Người có dịp đến thăm. 

Trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đã đến không biết bao nhiêu quốc gia và vùng 
lãnh thổ. Mỗi nơi đặt chân tới, Người đều để lại niềm thương yêu quý trọng 
chân thành của loài người tiến bộ trên hành tinh, đặc biệt là đối với thiếu 
niên nhi đồng - thế hệ sẽ nối tiếp sự nghiệp cách mạng, mà theo Bác, thế hệ 
kế tục sự nghiệp sẽ là thế hệ quyết định sự thành công của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 

Năm 1946, giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” của cách mạng Việt Nam, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa sang Pháp dự hội nghị Phôngtennơblô. Giữa bộn bè công việc và 
sức ép của dư luận, Bác Hồ vẫn được chào đón trong rực trời hoa của thiếu 
nhỉ nước Pháp hân hoan chào đón Người. 

Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, trong những lần sang Mông Cổ 
(tháng 7/1955), sang Bắc Hải, Bắc Kinh - CHND Trung Hoa (27/6/1955), 
Mát-xít-cơ-va (27/8/1957), sang thăm trường Trung học số 28 Bình 
Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên (7/1957). đến Ru-ma-ni (27/8/1957), sang 
Tiệp Khắc, Hung-ga-ri, Ba Lan, Nam Tư, An-ba-ni và Bun-ga-ri đều vào 


91 


năm 1957, rồi cùng với Thủ tướng Án Độ Nê-Ru thăm học sinh trường 
khiêm thị nhân dịp Bác sang thăm Án Độ vào tháng 02/1958... Đi đên đâu, 
Bác cũng được các cháu thiếu niên nhi đồng chào đón nông nhiệt. Qua mỗi 
lần tiếp xúc giữa Bác với các cháu thiếu nhi quốc tế. để lại những tình cảm 
chân thành sâu sắc. Đó không còn là tình cảm của một vị lãnh tụ của một 
đất nước nhỏ bé nằm khép mình ở Đông Nam Á. mà đó là tình cảm của một 
người ông dành cho cháu con của mình, là tình cảm của một gia đình hoàn 
toàn mang màu sắc Việt Nam. Qua những mâu chuyện cảm động dưới đây, 
phần nào giúp độc giả hiểu rõ hơn tắm lòng của Bác với thiếu nhi quốc tế, 
của thiếu nhỉ quốc tế dành cho Bác. 

Trong một lần đến thăm nước Tiệp Khắc, Bác Hồ được tiếp một đoàn 
thiêu nhi Tiệp Khăc đên thăm Bác. Cháu nào cũng muôn đứng cạnh Bác 
nên đã chen chúc, tranh giành nhau rât dữ. Đề ôn định trật tự. Bác đã nây ra 
sáng kiên hỏi các cháu: 

- Các cháu thầy Bác gầy hay mập? 

Các cháu trả lời: 

- Bác gầy lắm ạ. 

Bác lại hỏi: 

- Vậy các cháu có muốn Bác gầy không? 

Các cháu đồng thanh trả lời: 

- Không ạ 

Bác nói tiếp: 

- Vậy các cháu đừng chen nhau hôn Bác nữa. Hãy cử 1 đại biểu đến 
hôn Bác thôi. 

Sau câu nói của Bác, tất cả đều trật tự và cử bạn đội trưởng thay mặt tất 
cả đên hôn Bác. Bác ôm hôn bạn đội trưởng và cảm ơn các bạn thiếu nhi 
Tiệp Khắc. Còn các chú bảo vệ thì lại cảm ơn Bác vì Bác đã có sáng kiến 
duy trì được trật tự mà vẫn giữ được tình cảm yêu quý của thiếu nhi Tiệp 
Khắc với Bác Hồ. 


Năm 1946. Bác sang Pháp để đàm phán với Chính phủ Pháp về những 
vấn đề có liên quan đến vận mệnh đất nước. Thị trưởng thành phó Pari mở 


tiệc long trọng thiết đãi Bác Hô. Khi ra về, Người lấy trên bàn một quả táo 
bỏ vào túi. Mọi người ngạc nhiên, tò mò trước cử chỉ ấy của Bác. 

Ra đến cửa, Bác nhìn thấy rất đông bà con Việt Kiều và người Pháp 
đứng đón mừng Bác. Trông thấy một bà mẹ bế trên tay một cháu bé, Bác 
tiến lại gần, giơ tay bế cháu bé. Lúc ấy, Bác rút trong túi ra quả táo đưa cho 
cháu bé. Mẹ cháu bé và những người cùng đi rất cảm động trước tắm lòng 
yêu trẻ của Bác Hồ. 


Còn nhiều, nhiều nữa những câu chuyện giản dị mà cảm động đến trào 
rơi nước mắt như thế của Bác Hồ Chí Minh với thiếu niên nhi đồng trên thế 
giới mà mỗi lần có dịp tìm hiểu, chúng ta như có cảm giác lạc vào thế giới 
của những câu chuyện cô tích thần kì. Vâng, đó cũng là những câu chuyện 
cổ tích, chỉ có điều nó không được viết từ thời ''ngày xửa ngày xưa” mà nó 
được viết lên trong thời đại ngày hôm nay - thời đại Hồ Chí Minh. 


Bảo Châu 


93 


“TẤT ©Á TRẺ EM TRÊN THẾ BIÚI ĐỀU LÀ C0N TÔI” 


“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ 
là mùa xuân của xã hội”. - Thư Bác Hồ gửi cho thanh niên và nhi đồng toàn 
quốc, nhân dịp Tết Nguyên đán, năm 1946. 


Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng hết sức phong phú và sôi nỗi 
của mình, Bác kính yêu đã dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ và để 
lại cho thanh niên Việt Nam và thanh niên thế giới những tình cảm quí báu 
và những lời dạy thiết thực đối với lớp lớp con cháu. Còn nhớ, cuối tháng 3 
năm 1961, tại Đại hội đại biểu qoàn quốc làn thứ III Đoàn Thanh niên Lao 
động Việt Nam - nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bác đã 
đến thăm và nói chuyện. Bác nói: “Thanh niên Việt Nam, thanh niên thế 
giới! Hãy hăng hái tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản!” 


Lời nói “mộc mạc” ấy chính là lời kêu BỌI nóng bỏng từ tắm lòng của 
một nhà hoạt động quốc tế sôi nổi, suốt đời phấn đấu không chỉ vì nên độc 
lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của dân tộc mình mà còn vì tương lai 
tươi sáng của toàn nhân loại. Vì cách mạng dân tộc và cách mạng thế giới, 
Người đã tới và hoạt động ở hơn 40 nước và vùng của 4 châu: Á, Âu, Phi, 
Mỹ, Trong một quãng thời gian là hơn 30 năm trời, từ một thanh niên tên là 
Nguyễn Tất Thành ở tuổi 21 cho đến ngày trở về Tổ quốc là Lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc ở tuổi ngoài 50 và ít năm sau trở thành Chủ tịch nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi nước nhà bước vào kỷ nguyên của độc lập - tự 
do, Người lại có những cuộc hành trình đầy tình hữu nghị tại nhiều nước 
anh em, bầu bạn, từng gắn bó với bao nhiêu con người thuộc mọi chủng tộc, 
màu da, tôn giáo, chính kiến, lứa tuổi. Tư tưởng nhân văn của Người: 
*Giang sơn muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em”, thấm 
đậm trong mỗi việc làm, trong từng câu nói, trong mọi cử chỉ xử thế, có 
một sức hấp dẫn kỳ lạ, nhất là đối với các thế hệ thanh niên và thiếu niên. 
Các bạn quốc tế cũng gọi Người là Cha, là Bác, là Anh. Năm 1946, khi 


94 


sang thăm Pháp trên cương vị thượng khách của Chính phủ nước này, Bác 
có nhiều dịp tiếp xúc với đủ các giới chính khách, báo chí, văn nghệ, đảng 
phái, đoàn thể, quần chúng. Trên đất Pháp, Người đã trải qua cả một thời 
tuổi trẻ và kết bạn với nhiều chiến sĩ cách mạng cùng lứa tuổi. Sau này, 
chính Người tự nhận: “Tôi đã nhiều năm từng là dân Pa-ri”. Vâng, trên đất 
Pháp, Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản của nước này và Đoàn đại 
biểu Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới đã xin phép Người được gọi là 
“Bác Hô”. 


Người “Bác” và người *Cha” thân yêu Hồ Chí Minh từng nói: “Tất cả 
trẻ em trên thế giới là con tôi!". Người nói câu ấy khi tiếp bố mẹ của một 
người con gái Nga được Bác đỡ đầu. Những người con đỡ đầu của Bác Hồ 
không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước khác nhau, như Pháp, Nga. Đức, 
Án Độ, Anh, Trung Quốc... 


3% & 


Ngoài một số người được Bác nhận làm “con đỡ đầu”, ''con nuôi”, *con 
nhận” khi đã đến tuổi trưởng thành, như trường hợp các nữ nhà báo 
Mađơlen Ríp-phô, Hanôlôre Khao-phen hay ca sĩ Đỗ Lệ Hoa, còn nói 
chung. những người con đỡ đầu được Bác nhận khi còn rất bé, thậm chí 
mới lọt lòng - đó là Êlidabét ở Pháp (mà Bác gọi thân mật là Babet), ở Bệnh 
viện Phụ sản Bôđơlốc, đại lộ Po Roayan, thuộc quận 5, Pa-ri, ngày 15-8- 
1946; Knút Vôn-căng ở Đức, có cùng ngày sinh với Người (19/5), là con 
của ông bà Hátman ở thành phố Dépnitxơ nổi tiếng với nghề làm hoa nghệ 
thuật, ra đời năm 1951 Irina Đimitơriépna Đênia, sinh vào mùa xuân năm 
1958 trên đất nước Nga... 

Patơrixia, con gái của Luật sư người Anh Lôdơbai, vị ân nhân không 
chỉ là của Bác Hồ mà của cả dân tộc ta (qua “vụ án Hồng Kông” vào đầu 
những năm 30 của thế kỷ trước) hoặc Inđira Ganđi, con gái của có Thủ 
tướng Án Độ Nê-ru... được biết Bác khi ở tuổi thiếu nhỉ. 

Tất cả họ, những người “con đỡ đầu” của Bác Hồ, dù thuộc quốc gia 
nào, đều đã sống, phấn đấu và trưởng thành xứng đáng với sự mong đợi 
của người cha đỡ đầu. 

Những mối quan hệ “cha - con”, “bác - cháu”, “anh - em” như Bác Hồ 
với người nước ngoài rõ ràng cũng là một nét độc đáo trong đời thường của 
vị lãnh tụ vĩ đại. Đó là những quan hệ tình cảm giữa những con người với 


95 


nhau, không hề có sự cách biệt giữa nhà lãnh đạo tối cao của một nhà nước 
đối với những người bình thường trong đời sống, ở nước ta cũng như ở các 
nước anh em. bâu bạn. 


Chúng ta còn nhớ, năm 1946, Bác Hồ kính yêu đã sang thăm hữu nghị 
nước Pháp với tư cách vị thượng khách của Chính phủ nước này. Thời gian 
cuối của chuyến đi lịch sử ấy, Bác ở tại nhà ông Raymông Ôbrắc. đã kết 
nghĩa “anh em” với người chủ nhà này. Đúng dịp ấy, vợ ông Ôbrắc sinh 
con gái đầu lòng. Từ năm 1946 này, hằng năm, cứ vào khoảng 15 tháng 8, 
kể cả trong chiến tranh, Bác Hồ vẫn có thư và quà gửi tới ông bà Ôbrắc và 
con gái đỡ đầu của mình. Quà của Người là những quả cầu nhỏ hoặc một 
con trâu bằng ngà, một bức ảnh chân dung của Người. Về phía mình, khi 
lớn lên, Ba-bét hàng năm cũng gửi thư và quà cho cha đỡ đầu. Một lần, cô 
gửi cho Người một chiếc hộp vuông chứa đựng một quả trứng đẽo từ một 
thứ đá quí, quà của Babét mang ý nghĩa: Quả trứng là biểu tượng của sự 
sống, tương lai và sự hoàn hảo. Cô giải thích: '*Cha đỡ đầu của tôi là hiện 
thân của những điều đó”. 

Một lần, sang công tác ở Hà Nội, ông Ôbrắc đã được Bác Hồ tiếp, ôm 
hôn rất chặt và nhờ hôn dùm Babét. Người đưa cho ông một gói nhỏ và 
bảo: “Đây là tắm lụa để Babét may áo cưới!". 


Cho đến khi Người qua đời, Babét không được gặp cha đỡ đầu. Năm 
1990, cô được Nhà nước ta mời sang Hà Nội cùng ông Ôbräc dự lễ kỷ niệm 
lần thứ 100 Ngày sinh của Người. Lúc này, ông Ôbrắc là Ủy viên toàn quốc 
Hội Hữu nghị Pháp - Việt. Còn Babét cũng đã 44 tuổi, là giáo viên, mẹ của 
ba đứa con xinh đẹp. Lập gia đình xong, Babét vẫn trân trọng. giữ xấp lụa 
vàng Bác Hồ tặng chị. Babét thường nói với chồng và các con rằng: ` *Chúng 
ta đang sống lại một kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong đời mà Bác Hồ đã dành cho 
chúng ta!”. 


Trường hợp Knút Vôn- căng ở miền Nam nước Đức nhận làm con đỡ 
đầu cũng khá đặc biệt. Như đã nói, Knút sinh ngày 19-5-1951 (cùng ngày 
sinh với Bác Hồ). Người cha của Knút, ông Vante Hátman, chủ nhiệm 
phòng bưu điện thành phó, viết thư lên Bác Hồ với nguyện vọng xin được 
Người nhận con trai ông làm con đỡ đầu. Gần 4 tháng sau, vào ngày 15-9- 
1951, sau bao nhiêu mong đợi. gia đình ông đã nhận được thư trả lời của 


96 


Bác Hồ. Đó là một sự kiện to lớn đối với gia đình ông. vì thư gửi đi không 
có địa chỉ rõ ràng, mà Bác Hồ đang ở một nơi bí mật giữa núi rừng Việt 
Bắc - vậy mà, thật kỳ diệu. thư ông vẫn đến với Người và được Người đáp 
lại rằng Người "rất vui lòng nhận cháu làm con đỡ đầu”. Người còn gửi 
biếu cháu một bức ảnh nhỏ và một đồng tiền Việt Nam đề làm kỷ niệm. Bác 
mong ` 'ông bà nuôi dạy cháu mau lớn. vui vẻ, mạnh khỏe, mai sau trở thành 
một chiến sĩ tốt”. 


Tháng 7 năm 1957, Knút và cha mẹ. bà ngoại cậu đã được Bác Hỗ tiếp 
tại làng Môritxbuốc trong địp Người sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa 
Dân chủ Đức. Knút đã được cha đỡ đầu xoa đầu trìu mến. Tấm ảnh chụp 
ghi lại những giờ phút hiếm hoi đó được Knút luôn mang bên mình. khi còn 
đi học ở trường cũng như khi tham gia quân đội nhân dân. Sau mấy năm 
thực hiện nghĩa vụ quân sự, Knút học một lớp nghiệp vụ và trở thành một 
cán bộ kỹ thuật của một Xí nghiệp Lai bò giống. 

Còn Irina ở Nga ít hơn Knút 7 tuổi, là con gái đầu lòng của một đôi vợ 
chồng trẻ. Họ rất mong muốn được chia sẻ niềm vui to lớn đó với Bác Hồ - 
người mà họ chưa một lần được gặp. nhưng cảm thấy rất gắn bó và tin yêu. 
Trong lá thư gửi sang Hà Nội. họ viết những dòng sau đây tới Bác Hồ: 


“Chúng cháu được biết, tình yêu của Người đối với trẻ em và của trẻ 
em đối với Người vô cùng sâu sắc. Theo phong tục Nga cô truyền, một 
phong tục tốt đẹp của nước Nga, chúng cháu chân thành yêu cầu Người làm 
cha đỡ đầu của đứa con nhỏ của chúng cháu - con gái tên là Irisơca". 


Đối với đông đảo người dân Nga, ngay từ giữa những năm thế kỷ 20, 
tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nỗi tiếng và có sức hấp dẫn vô cùng. Báo 
chí Liên Xô hồi đó liên tục đưa tin, viết bài về sự phát triển anh em giữa 
Liên Xô và Việt Nam - mối quan hệ do Người và các nhà lãnh đạo tiền bối 
của Liên Xô hồi đó gây dựng và vun đắp nên. Lúc đầu, bố mẹ của lrina 
không hề nghĩ là Bác Hồ sẽ trả lời bức thư của họ, càng khó hi vọng là Bác 
sẽ nhận làm cha đỡ đầu cho cô con gái. Đôi lúc họ nghĩ: Thực ra, con gái họ 
cũng bình thường như bao em bé khác, việc gì mà phải viết thư cho một vị 
lãnh đạo Nhà nước vốn bận rộn với bao công việc hệ trọng. Nhưng, xét cho 
cùng, vẫn có một động cơ sâu xa thúc giục họ cằm bút viết thư lên Người. 
Ấy là, như họ nói, ở nước Nga thân yêu của họ, từ thuở xa xưa đã có tục 


97 


nhận cha nuôi cho trẻ mới sinh. Những người được mời làm cha nuôi là 
người đáng kính nhât. 


Tuy vậy. không phải họ chọn Bác Hỗ - vị Chủ tịch của nước anh em, 
một nhà cách mạng nỗi tiếng, làm cha nuôi Irina với lý do bình thường theo 
tục lệ cổ truyền. Đây chính là cách bày tỏ tình đoàn kết của họ đối với sự 
nghiệp tốt đẹp của nhân dân Việt Nam và cũng là để tỏ lòng kính trọng của 
họ. cũng như của mọi người dân Xô-Viết đối với vị Chủ tịch của nước Việt 
Nam tự do... Họ vô cùng sung sướng khi nhận được thư trả lời của Người: 

“Cô An-na Xta-xi-a Va-xi-lép-na và chú Đi-mi-tơ-ri Gơ-ri-gô-rê-Vích 
thân mến! 

Tôi đã nhận được thư của cô chú và chân thành cảm ơn cô chú đã mời 
tôi làm cha đỡ đầu cho con gái của cô chú. Tôi mong rằng sự nhận lời của 
tôi sẽ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết anh em giữa hai dân tộc Việt Nam và 
Liên Xô. 

Hôn con gái đỡ đầu bé nhỏ của tôi và chúc cháu được mạnh khỏe. hạnh 
phúc. Chúc cô chú đạt nhiều thành tích trong công tác, trong cuộc sống. 


Chào thân ái, 

Hồ Chí Minh" 

Ngoài lá thư ra, Bác còn gửi kèm một bức chân dung của Người. Trên 
tâm ảnh, Người viêt dòng chữ Nga rât rõ nét: 

*Hôn con Irasơca, chúc con mạnh khỏe và hạnh phúc. 

Cha nuôi Hồ" 

Tất cả những thư, điện, hình ảnh, quà tặng mà sau đó Bác Hồ gửi cho 
đều được Irina gìn giữ cân thận như những kỷ niệm quí báu nhất. 

Và cho đến mùa thu năm 1960, nhân chuyến Bác Hồ sang thăm Liên 
Xô, gia đình Điôminnưi đã được mời đên thăm Người. Bé Irina lúc này mới 
được hơn hai tuôi, âu yếm gọi Người là ông nội. Tại cuộc gặp gỡ ấm cúng, 
Bác Hồ rất quan tâm chăm sóc con đỡ đầu, cho bé nào táo, nho. nào kẹo, 
bánh. Người còn kể chuyện cô tích Việt Nam và cùng bố mẹ cháu hát bài 
Cachiusa và Chiều ngoại ô Mátxcơva. Cả nhà còn được mời ở lại ăn trưa 
với Bác Hồ. 


98 


Irina hiện nay đang làm gì? Một nhà báo Nga đã hỏi giùm chúng ta như 
thế. Cha mẹ cô cho biết: Cô đang cùng chồng là Igo Tribrixốp khai thác dầu 
khí ở Chiumen (Tây Xiberi). Sau khi tốt nghiệp Trung học loại ưu Irina đã 
từng phục vụ trong ngành công an. Chồng cô là cán bộ hàng không dân 
dụng. Hai vợ chồng đã có cô con gái, tên là Varônica. Cha của Irina nói với 
nhà báo: 

- Igo là phi công lái trực thăng khai thác dầu. Ở vùng này, khí hậu ác 
nghiệt, mùa đông dưới 50 độ âm. Tuy vậy, thiên nhiên vùng Xiberi cũng 
thật đẹp... Con, cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những người yêu lao 
động và dũng cảm đã trụ vững trên vùng đất này. 


Kim Yến 


99 


TINH THẦN QUỐC TẾ TRNB SÁNG 


Trong thời kỳ mới của cách mạng, nguồn lực quan trọng để xây dựng 
và phát triển đất nước chính là mở rộng tình đoàn kết quốc tế, quan hệ hợp 
tác cùng có lợi, chủ động, tích cực hội nhập, như Đảng ta đã khăng định: 
*Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ. mở rộng đa 
phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế... Việt Nam săn sàng là bạn, 
là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực 
vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực" (Văn kiện Đại hội X của Đảng. 
Tr. 112. NXB CTOG - Hà Nội - 2006). 


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và 
giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Trong những tác phẩm, 
bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói đến các phẩm chất 
đạo đức. Từ thực tế của con người và xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khái quát thành những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức 
cách mạng việt Nam. Đó là: Trung với nước, hiểu với dân; Yêu thương con 
người; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; Tinh thần quốc tế trong sáng. 
Trong những chuẩn mực trên, trong xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá hiện 
nay, phẩm chất đạo đức * “Tỉnh thần quốc tế trong sáng” có vai trò vô cùng 
quan trọng. Tỉnh thần quốc tế trong sáng là phẩm chất, là yêu cầu đạo đức 
của mỗi người Việt Nam trong mối quan hệ rộng lớn, vượt qua phạm vi 
quốc gia, dân tộc. Nội dung chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
thể hiện ở các điểm sau: 

1. Đó chính là tỉnh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. với nhân 
dân lao động các nước trong cuộc đấu tranh giải phóng con người khỏi ách 
áp bức, bóc lột mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động 
cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của 
cả đân tộc. 


Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đến nhiều nước 


100 


trên thế giới. các nước tư bản cũng như thuộc địa. Người đã chứng kiến 
cảnh cùng cực của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. đồng thời cũng 
thấy rõ cảnh sống xa hoa của bọn tư sản. 


Thực tế sinh động đã giúp Người đồng cảm và nhận thức rõ: Nơi đâu 
cũng có người nghèo như ở xứ mình, dù ở các nước thuộc địa hay chính 
quốc, họ đều bị áp bức, bóc lột tàn nhẫn bởi chủ nghĩa thực dân tàn ác. 
Người đi tới kết luận: "Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai 
giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có 
một mối tính hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản” (Bài Đoàn kết giai 
cấp của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Le Paria số 25 tháng 5-1924). Kết 
luận này cho thấy nhận thức của Hồ Chí Minh về ý thức dân tộc và ý thức 
giai cấp đã từ tâm nhìn quốc gia tới tầm nhìn quốc tế. Kết luận trên cũng là 
sự khởi đầu của tư tưởng đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh - đoàn kết với 
những người lao khô, cần lao trên thế giới, luôn gắn liền lợi ích dân tộc với 
lợi ích giai cấp, lợi ích quốc gia với lợi ích quốc tế. 

Tháng 6-1919, khi gửi tới Hội nghị "hòa bình" Vécxây "Bản yêu sách 
của nhân dân An Nam”, lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài quốc tế, Hồ Chí 
Minh đã thể hiện tư tưởng sát cánh cùng các dân tộc bị áp bức đấu tranh 
cho sự bình đẳng, hợp tác quốc tế. Mười năm vận động, trải nghiệm ở nhiều 
nước, Hồ Chí Minh đã sớm xác định, cuộc đấu tranh của Việt Nam, cũng 
như cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức là bộ phận 
của cách mạng vô sản thế giới. Từ lời phát biểu đầu tiên tại Đại hội 
Tua (12-1920) trở đi, Người luôn khẳng định cuộc cách mạng của các dân 
tộc bị áp bức đều có quan hệ với nhau. Nói về sự liên minh đoàn kết đấu 
tranh của nhân dân lao động ở các nước thuộc địa, khi đó Hồ Chí Minh đã 
chỉ rõ, các nước thuộc địa và phụ thuộc muốn được giải phóng khỏi ách áp 
bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản thì chỉ bằng cách đoàn kết chặt chẽ để 
chống kẻ thù chung. Cũng là một người dân thuộc địa, Người thấy được 
khả năng, sức mạnh đoàn kết của các dân tộc thuộc địa và tin tưởng vào 
thắng lợi trong cuộc đấu tranh của họ. 


2. Tỉnh thần quốc tế trong sáng còn là vì mục tiêu chung "Bốn phương 
vô sản đều là anh em". 


101 


Hành trình qua các nước vào những năm đầu của thế kỷ XX giúp Hồ 
Chí Minh nhận thấy rằng phải có được quan hệ hợp tác giúp đỡ giữa cách 
mạng chính quốc và cách mạng thuộc địa. Ngay từ năm 1921. Người khăng 
định thực dân đề quốc là kẻ thù của nhân dân thuộc địa và cũng là kẻ thù 
của nhân dân lao động chính quốc. Bởi vậy, để chống lại kẻ thù chung, đạt 
tới mục tiêu giải phóng thân phận nô lệ và bị bóc lột, đòi hỏi sự đoàn kết 
liên minh chặt chẽ nhân dân lao động ở thuộc địa và chính quốc. Điểm mới 
và sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là Người đã chứng minh được bọn 
đế quốc không chỉ áp bức bóc lột nhân dân các nước thuộc địa, mà còn 
thống trị nhân dân lao động và giai cấp vô sản chính quốc. Người đã ví chủ 
nghĩa để quốc giống như “con đỉa hai vòi". Một vòi bám vào giai cấp vô sản 
ở chính quốc, một vòi bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Muốn giết con 
vật ấy, phải đồng thời cắt cả hai vòi, nếu chỉ cắt một vòi thì vòi còn lại tiếp 
tục hút máu và vòi bị cắt tiếp tục mọc ra. Vì thế, nhiệm vụ chống chủ nghĩa 
tư bản, đánh đồ chúng là nhiệm vụ của cả nhân dân lao động chính quốc và 
thuộc địa. Nhiệm vụ đó đòi hỏi phải đoàn kết cả hai lực lượng nói trên. 


3. Từ những năm hai mươi của thế kỷ XX, dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác-Lênin, từ thành quả của Cách mạng tháng Mười Nga, Nguyễn Ái 
Quốc đã nhận ra giữa các quốc gia, giữa các dân tộc ở các châu lục cần có 
sự hợp tác giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau. Sức mạnh của mỗi nước có một 
phân quan trọng tuỳ thuộc vào các mối liên kết và hiểu biết lẫn nhau. Từ đó 
Người luôn khẳng định những cuộc cách mạng của các dân tộc bất kỳ gần 
hay xa, to hay nhỏ đều có quan hệ với nhau. Từ năm 1924, Người đã trở 
thành một trong những cán bộ châu Á đầu tiên thực thi nhiệm vụ liên kết 
giữa các dân tộc châu Á với phong trào cách mạng vô sản thế giới. 


Trong những năm tháng nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập và 
bảo vệ nền độc lập của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm chăm 
lo phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước ở châu Á, châu Phi, 
châu Mỹ Latinh để mở rộng quan hệ quốc tế của Việt Nam và tranh thủ, 
khẳng định sự ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì độc lập dân 
tộc và tiến bộ xã hội. Đồng thời, Hồ Chí Minh còn luôn nhắc nhở nhân dân 
Việt Nam về những nhiệm vụ đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 
của nhân dân các nước này. Hồ Chí Minh tha thiết với độc lập tự do của dân 
tộc mình, cho nên cũng rất trân trọng độc lập tự do của các dân tộc khác. 


102 


Bởi thế, Người hết sức căm giận trước bất cứ một hành động xâm lược nào 
và cho rằng: giúp đỡ một dân tộc khác bảo vệ độc lập tự do của họ cũng 
chính là bảo vệ lợi ích của đất nước mình, "giúp bạn là tự giúp mình". Đây 
chính là một bước phát triển mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết 
quốc tế. Vì lẽ đó, Người luôn động viên nhân dân Việt Nam vừa tiến hành 
sự nghiệp bảo vệ độc lập tự do của dân tộc mình, vừa thực hiện sự giúp đỡ 
vô tư chí tình, chí nghĩa đối với các dân tộc anh em. 


Sự đoàn kết ấy là nhằm những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiễn bộ xã hội, là hợp tác hữu nghị với tất cả các 
nước, các dân tộc. Sự đoàn kết ấy dựa trên cơ sở bình đăng và kết hợp giữa 
lợi ích quốc gia với lợi ích quốc tế. 

4. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa 
yêu nước. Trong bài "Tỉnh thần yêu nước và tinh thần quốc tế" (1953). 
Người đã nhấn mạnh: "Tinh thần yêu nước và tỉnh thần Quốc tế liên hệ 
khăng khít với nhau. Vì lẽ đó, ta vừa ra sức kháng chiến, vừa tham gia 
phong trào ủng hộ hoà bình thế giới". Nếu tinh thần yêu nước không chân 
chính và tinh thần quốc tế không trong sáng thì có thể dẫn đến chủ nghĩa 
dân tộc hẹp hòi, hoặc chủ nghĩa bành trướng bá quyền, kỳ thị chủng tộc... 


Những khuynh hướng sai lệch ấy có thể dẫn đến chỗ phá vỡ một quốc 
gia dân tộc hay một liên bang đa quốc gia dân tộc, phá vỡ tình đoàn kết 
quôc tế trong cuộc đấu tranh chung, thậm chí có thể đưa đến tình trạng đối 
đầu đối địch. Đây là một thực tế đã diễn ra ở châu Âu và nhiều khu vực trên 
thế giới hiện nay. 

Có thể nói tỉnh thần quốc tế trong sáng trong đạo đức Hồ Chí Minh 
bắt nguồn từ tình thương yêu đối với con người; vì mục tiêu giải phóng 
các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, mang 
lại tự do và bình đăng thực sự cho con người. Từ chủ nghĩa quốc tế trong 
sáng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng và xây dựng nên tình 
đoàn kết quốc tế rộng lớn của nhân dân Việt Nam với các dân tộc trên 
thế giới, góp phần vào những thắng lợi to lớn của nhân dân Việt nam và 
nhân dân thế giới. 

Trong thời kỳ mới của cách mạng, nguồn lực quan trọng để xây dựng 
và phát triển đất nước chính là mở rộng tình đoàn kết quốc tế, quan hệ hợp 


103 


tác cùng có lợi. chủ động, tích cực hội nhập. như Đang ta đã khăng định: 

“Thực hiện nhất quán đường lôi đỗi ngoại độc lập tự chu. mỡ rộng đa 
phương hoá. đa dạng hoá các quan hệ quốc tế.. - Việt Nam săn sàng là bạn, 
là đôi tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. tham gia tích cực 
vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực" (Văn kiện Đại hội X của Đảng. 
Tr. 112. NXB CTQG - Hà Nội - 2006). Nguyễn Thuý Đức - Bảo tảng Hồ 
Chí Minh 


Nguôn: baotanghochiminh.vn 


104 


(HỦ TỊCH HỒ PHÍ MINH VI NHÂN DÂN 
LÀ0 - VIỆT NAM 


Đọc lại những tác phẩm bất hủ của Hồ Chí Minh, chúng ta càng hiều rất 
rõ vì sao trong cuộc đời công hiến không mệt mỏi của Người cho dân tộc 
Việt Nam, cho toàn thê loài người; lại có một phần đáng kể tâm huyết và trí 
tuệ mà Người luôn muốn gửi đến cho nhân dân Lào với tình cảm sâu nặng. 

Một điều hết sức đáng chú ý là sau khi thành lập Quốc dân đảng Đông 
Dương (3/1/1925) - có nghĩa là trước Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
5 tháng (6/1925). Nguyễn Ái Quốc đã viết thư thông báo cho Quốc tế Cộng 
sản là đã cử một đồng chí về Bắc Kỳ và một đồng chí khác được phái đi 
Trung Kỳ và Lào (10/1/1925. Rõ ràng, Lào có một vị trí cực kỳ quan 
trọng trong tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Ái Quốc hay nói một cách 
khác, tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt - Lào đã được Người 
khăng định rất rõ ngay từ năm 1925. Tất nhiên về mặt thực tế. việc ở Lào có 
rất nhiều người Lào gốc Việt và Việt kiều là điều kiện hết sức thuận lợi đề 
vận động và tuyên truyền cách mạng. Trong một cách nhìn tương đối nào 
đó, rất có thể từ thời điểm này, trong tư duy của Nguyễn Ái Quốc, Lào là 
một trong những cái nôi đầu tiên của Cách mạng Việt Nam. Đoạn văn trong 
thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản đề ngày 10/1/1925 thật là cảm 
động: ` "Phải chỉ phí cho phái viên thứ nhất (đi Lào và Trung Kỳ) 290 đô la... 
Số tiền đó là trong tiền đi đường còn lại của tôi gộp với số tiền lương mà 
Rôxta đã ứng trước cho tôi ®)_ Chỉ có thể có một cách hiểu duy nhất qua sự 
kiện này: Hồ Chí Minh đã dành tất cả những gì Người có thể. cho hai dân 
tộc Việt - Lào. 

Tết năm 1946. lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư chúc Tết 
Việt kiều ở Lào, Xiêm. Người đã nhân mạnh rằng: “Lào và Việt là hai nước 
anh em. Mối quan hệ giữa hai dân tộc rất là mật thiết. Đối với kiều bào ta 
làm ăn sinh sống ở đất nước Lào thì Lào lại như là Tô quốc thứ hai °`, Cần 


105 


lưu ý là bốn chữ Tổ quốc thứ hai không hề được Hò Chí Minh nhắc tới 
trong phân thư viết cho Việt kiều ở Xiêm. 


Tâm quan trọng của tình hữu nghị Lào - Việt còn được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đánh giá cao hơn nữa trong bức điện mừng Ngày thành lập Chính phủ 
Lào độc lập (18/10/1951): '*Tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam tỏ tình 
đoàn kết với nhân dân Lào; tình đoàn kết thân ái đó sẽ mỗi ngày một tăng 
cường trong cuộc đấu tranh chồng kẻ thù chung và là điều kiện căn bản cho 
cuộc thắng lợi chắc chắn của chúng ta" °, Nói như thế có nghĩa. quan hệ 
Lào - Việt được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là một trong những nhân tố 
quyết định đối với cách mạng mỗi nước. Nhân dịp giành được thăng lợi 
trong cuộc đấu tranh thực hiện hoà hợp dân tộc. thống nhất quốc gia. thành 
lập Chính phủ Liên hiệp, ngày 10 tháng 1 năm 1958. Ban Chỉ dạo Đảng 
Nhân dân Lào gửi thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam. khăng định: "Sở đĩ cách mạng Lào đạt 
được những thăng lợi to lớn đó là do tỉnh thần đoàn kết đấu tranh anh dũng 
kiên cường của nhân dân. cán bộ, chiến sĩ Lào đưới sự lãnh đạo của Đảng 
Nhân dân Lào. đồng thời cũng do sự đóng góp quan trọng của đồng chí và 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã hết lòng theo dõi. giúp đỡ chúng 
tôi trong mỗi giai đoạn của cách mạng"...Š) 


Trong 24 năm giữ cương vị cao nhất của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã đón và tiếp hàng ngàn đoàn khách nước ngoài - cả chính thức lẫn 
không chính thức. Thế nhưng. chưa có một lần nào mà Người lại viết nhiều. 
phát biểu nhiều như trong lần đón tiếp Nhà Vua Lào Xri Xavang Vátthana. 
tháng 3/1963. Chỉ trong vòng 5 ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc đến 4 
bài diễn văn. trong đó có bài dài đến gần 3.000 chữ. Thậm chí. trong 2 bài 
diễn văn đón và tiễn Nhà Vua Lào, Người đã 3 lần đọc thơ phương tiện hiệu 
quả nhất đề nói về cái tình trong quan hệ của hai nước: "Việt - Lào hai nước 
chúng ta: Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long...” Đặc biệt. trong dịp 
này. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần phát biểu bằng tiếng Lào, sao cho nhân 
dân hai nước hiểu thật rõ. thật đủ về thông điệp mà Người muốn chuyển tải: 
"Paxaxôn Việt - Lào Xamặckhi mặnnhưn Nhân dân Việt - Lào đoàn kết 
muôn năm). 

Năm 1969, có lẽ do sức khỏe đã yếu, HCM viết không nhiều. Tổng 
cộng chỉ có 36 bài viết, điện văn; trong đó có bức Điện mừng Mặt trận yêu 


106 


nước Lào đề ngày 5/1/1969. Trong bức điện này, HCM đã hai lần dùng cụm 
từ “nhân dân Lào anh em” đề bảy tỏ tình cảm sâu sắc của Người đối với 
nhân dân các bộ tộc Lào. Người cũng bày tỏ lần cuỗi mong muốn thiết tha 
rằng "tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cô và 
phát triển" ”), 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh viễn đi xa. Nhưng mong ước và tâm 
nguyện của Người về tình hữu nghị giữa hai dân tộc Lào - Việt, vẫn đang 
tiếp tục được vun đắp ngày một xanh tươi. Mối quan hệ đã được các thế hệ 
lãnh đạo kế tiếp và quân dân hai nước dày công vun đắp để không ngừng 
phát triển và được đúc kết thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung. trong 
sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế và là tài sản chung vô giá của hai dân 
tộc Việt-Lào. 

Nguyễn Văn Thanh 


(1) HCM, TT, T. 2, tr. 19-20 
(2) Sđd, tr. 20 

(3) HCM, TT, T. 4, tr. 139) 
(4) HCM TT, T‹6, tr.313 


($) Nguyễn Văn Vịnh, Những sự kiện lịch sử ở Lào (1353-1975). Nxb. Lao động, Hà 
Nội, 2008.tr. 326 


(6) HCM, TT, T.I I, tr. 44 
(7) HCM TT, T.12, tr. 427-428 


107 


BÁC Hồ VÀ QUỐC VƯƠNG CAMPUCHIA 


- "Được nhân dân kính mến, được bạn hữu khâm phục. được kẻ thù tôn 
trọng. Hỗ Chí Minh là một trong những nhân vật hoạt động chính.trị và là 
lãnh tụ cao quý nhất của thế kỷ này... Trong thế giới tàn bạo này. Người đã 
đem lại cho chúng ta cũng như cho biết bao dân tộc khác những lý do 
để hy vọng” - Quốc trưởng Campuchia phát biểu trong lễ tang Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 


Ngày 27/6/1965. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn tới Thái tử 
Quốc truởng Campuchia Nôrôđôm Xihanuc (N.Sihanouk) bày tỏ "vô cùng 
cảm động về việc Ngài và nhân dân Khơme đã gửi tặng thuốc với một tắm 
lòng hào hiệp... 

Cử chỉ cao cả đó là biểu hiện sự ủng hộ anh em của nhân dân Khơme 
đối với nhân dân Việt Nam... Như Ngài đã nói rất đúng: Nhiệm vụ của 
chúng ta đối với các thế hệ tương lai là phải cùng nhau củng cô cơ sở của sự 
hợp tác tin cậy và chân thành trong sự tôn trọng nèn độc lập của nhau”. 


Nôrôđôm Xihanuc vốn là Thái tử kế vị nhà vua Campuchia Nôrôđôm 
Xunamarit, năm 1960 mới được bầu làm Quốc trưởng. Trong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp nhà nước ta chỉ có quan hệ với Lực lượng kháng chiến 
của Sơn Ngọc Minh. 


Sau Hiệp định Giơnevơ (1954), Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
tranh thủ mỗi quan hệ hữu nghị với Chính phủ Vương quốc Campuchia. 
Bác Hồ luôn bày tỏ sự tôn trọng nền độc lập, chủ quyên lãnh thổ và chính 
sách trung lập của Thái tử Quốc trưởng Xihanuc và thường xuyên duy trì 
mối liên hệ. 

Ngày 21/11/1956, lần đầu tiên, Bác gửi điện mừng tới Vua Nôrôđôm 
Xuramarit và Hoàng hậu Khơme và chúc nhân dân Khơme thu được nhiều 
thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng đất nước Khơme, trong việc thực 
hiện chính sách hòa bình và trung lập. chúc tình hữu nghị giữa hai dân tộc 
Việt Nam và Khơme ngày càng phát triển. 


108 


Ngày 21/6/1960, Bác gửi điện mừng Thái tử Nôrôđôm Xihanuc nhận 
chức Quốc trưởng Vương quốc. Campuchia. trong đó: "Chúc nhân dân 
Khơme dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thái tử Quốc trưởng thu được nhiều 
thắng lợi mới trong việc thực hiện chính sách hòa bình. trung lập. xây dựng 
đất nước Campuchia ngày thêm phỏn vinh, góp phân vào việc củng cô hòa 
bình ở Đông Dương, Đông Nam Á và thế giới”. 


Đề quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ở miền Nam xâm phạm chủ quyền 
Campuchia và đánh phá miền Bắc đã khiến Nôrôđôm Xihanuc đứng vẻ 
phía cuộc kháng chiên chông Mỹ của nhân dân Việt Nam. 


Năm 1965, theo sáng kiến của Xihanuc. Hội nghị Nhân dân Đông 
Dương được triệu tập. Ngày 6/3/1965 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới 
Thái tử Xihanuc, Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Đông Dương: "Tôi rất cảm 
kích được biết qua bức điện của Ngài rằng Thái tử Nôrôdôm Xihanuc. 
Quốc trưởng Vương quốc Campuchia đã kịch liệt lên án đế quốc Mỹ về 
hành động khiêu khích mới và hết sức nghiêm trọng của chúng đối với 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và nhấn mạnh sự cần thiết đối với nhân 
dân các nước Đông Dương phải tăng cường đoàn kết hơn nữa trước nguy 
cơ mở rộng chiến tranh do đề quốc Mỹ gây nên” và cho rằng thái độ ấy "là 
bằng chứng tỏ rõ ý chí thống nhất của nhân dân ba nước chúng ta (gồm cả 
Lào) là kiên quyết đầu tranh chống sự xâm lược của đề quốc Mỹ và ra sức 
bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thô. 

Sau đó Bác chủ động tạo mối liên hệ để tranh thủ sự ủng hộ của 
Nôrôđôm Xihanuc. Ngày 23/6/1967 trong điện mừng nhân dịp 2 nước đặt 
quan hệ ngoại giao cấp đại sứ, Bác đánh giá "Đây là một sự kiện lịch sử 
trong quan hệ giữa Việt Nam và Cămpuchia, một nhân tố tích cực trong 
việc gìn giữ hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á". 

Ngày 8/11/1968, chúc mừng nhân kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh 
Campuchia, Bác "bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ửng hộ anh em của 
Ngài, Chính pủ Vương quốc và nhân dân Khơme. 

Chúng tôi khẳng định một lần nữa chính sách trước sau như một của 
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là tôn trọng độc lập. chủ 
quyền, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ Vương quốc Campuchia trong biên 
giới hiện tại. 


109 


Chúng tôi tin tưởng rằng ngày nay cũng như nay mai. hai nước chúng ta 
mãi mãi vẫn là những người bạn thân thiết... xây dựng môi nước theo con 
đường riêng của mình”. 

Ngày 7/2/1969 gửi điện cảm ơn Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanuc *đã 
ủng hộ hoàn toàn lập trường chính nghĩa của nhân dân Việt Nam tại Hội 
nghị bón bên ở Pari về Việt Nam... Đó là sự cô vũ to lớn đối với cuộc chiến 
đấu chống Mỹ. cứu nước của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay. là biểu 
hiện rực rỡ của tình đoàn kết chiến đâu giữa nhân dân hai nước chúng ta. 
Gửi lời chào anh em rất kính trọng”. 

Đó cũng là văn kiện cuối cùng. Bác gửi Quốc trưởng Campuchia. Khi 
Bác qua đời, tháng 9/1969, ông Nôrôđôm Xihanuc cùng phu nhân đã tới Hà 
Nội dự lễ tang. 

Tại đây, ông phát biểu: *Được nhân dân kính mến, được bạn hữu khâm 
phục. được kẻ thù tôn trọng, Hỗ Chí Minh là một trong những nhân vật hoạt 
động chính trị và là lãnh tụ cao quý nhất của thế kỷ này... Trong thế giới tàn 
bạo này, Người đã đem lại cho chúng ta cũng như cho biết bao dân tộc khác 
những lý do để hy vọng”. 

X&N 


110 


BỨC ĐIỆN DUỐI CÙNG CỦA BÁC HỒ BỬI 
QUỐC TRƯỜNG DAIMPUCHIA 


- Ngày 7/2/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Quốc trưởng 
Vương quốc Campuchia Norodom Sihanouk để cảm ơn sự ủng hộ đối với 
lập trường của Việt Nam tại cuộc đàm phán với Mỹ ở Paris. Đây cũng là 
văn kiện cuối cùng trong mối giao tiếp hữu nghị với người đứng đầu Vương 
quốc láng giềng. 


Chỉ hơn nửa năm sau, ngày 2/9/1969 nhà lãnh dạo Việt Nam qua đời. 
Ngày 9/9/1969, Quốc trưởng Sihanouk đã có mặt tại Hà Nội để dự lễ tang 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và sau rất nhiều biến cố lịch sử, trong hồi ký “Từ 
cuộc chiến chống CIA đến người tù của Khơ me Đỏ” viết sau này, Cựu 
vương Sihanouk đã bày tỏ: 


“Từ buổi dự lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. tôi được vinh dự 
đứng túc trực bên cạnh linh cữu. Tôi sực nhớ đến câu nói của Người mà tôi 
cho rằng không gì đúng hơn . Đó là câu '*Không có gì quý hơn độc lập. tự do”. 

Cụ Hồ là một bậc cách mạng lão thành, xuất thân từ tầng lớp bình dân. 
Tôi là một nhà quý tộc thuộc dòng dõi quân chủ lâu đời nhất ở Campuchia. 
Cụ với tôi không chung thế hệ, bởi vì Cụ hơn tôi tới ba chục tuôi. Nhưng 
Cụ và tôi đều cùng chung nguyện vọng muốn cho nước nhà độc lập. Đề đạt 
mục đích này, Cụ đã chọn con đường cách mạng gay go ác liệt. Còn tôi, 
một con người trẻ tuổi lại rất Sợ đồ máu. Nhưng cuối cùng chính Cụ đã dạy 
cho chúng tôi bài học là tất cả các thế lực đế quốc chỉ cho các dân tộc bị 
chúng áp bức một con đường duy nhất để giành lại tự do. Đó là con đường 
đấu tranh vũ trang mà Hồ Chí Minh đã xác định”. 


Cũng trong tập hồi ký này, Norodom Sihanouk còn viết: “Từ lâu tôi đã 
rât ngưỡng mộ Bác Hô. Người không chỉ thuộc vê nhân dân Việt Nam mà 
là cả Đông Dương, cả châu Á và có thể là cả thế giới, bởi vì Người luôn 


111 


luôn bảo vệ những quyên lợi của các dân tộc bị áp bức ở các thuộc dịa cũng 
như quyền lợi của những người da đen ở Mỹ. 

Đối với riêng tôi. Người cũng là "đồng chí". Người đã gửi cho tôi 
những bức thư trìu mến vả tôi cũng luôn mong được gặp Người. nhất là 
trong những năm gần đây tôi thường đề nghị có cơ hội đi thăm Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh tại Hà Nội. Nhưng các bạn Việt Nam nói Mỹ dang ném bom miễn 
Bắc Việt Nam, một chuyền đi thăm như vậy là rất nguy hiêm đổi với tôi. 

Tôi đáp lại: *Thì đây chính là dịp đề tôi biểu thị tình đoàn kết với Việt 
Nam". Các bạn Việt Nam vẫn khăng định: “Ngài là Quốc trưởng 
Campuchia và cũng là người bạn lớn của Việt Nam. Chúng tôi phải chịu 
trách nhiệm trước nhân dân nước Ngài vì những trận ném bom của Mỹ”. 

Và thế là mãi mãi tôi không bao giờ được gặp Chủ tịch Hồ nữa... 
Chuyến đi thăm đầu tiên của tôi tới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hỏa lại là 
đề dự lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh". 

X&N 


112 


NHÂN DÁCH BÁC HỒ 


Nhà văn đức Eduard Claudius (1911-1976) nguyên là Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền nước CHDC Đức tại Việt Nam (1959-1961), từng tham gia đội 
quân tình nguyện quốc tế thứ nhất chống phát xít Tây Ban Nha 1936, đã 
viết nhiều tác phẩm về cuộc đấu tranh chống phát xít cuả nhân dân Tây Ban 
Nha và nhân dân Đức. Ông cũng viết nhiều phóng sự về các truyền thuyết 
và truyện cỗ tích Việt Nam, Lào, Campuchia. Nhà văn Claudius từng ghi 
nhận ảnh hưởng tích cực của Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với 
cuộc đời sáng tác của ông. Sau đây là những suy nghĩ của nhà văn trong bài 
trả lời phỏng vấn của nhà nghiên cứu văn học Đức Hoxtơ (Horst Haase). 

"Mỗi khi tôi nghĩ về những nhân cách chính trị vĩ đại ở Hồ Chí Minh và 
Phạm Văn Đồng thì tôi càng thấy rằng, đó chính là sự thống nhất giữa tư 
tưởng và hành động, sự thống nhất giữa hoạt động và nhân cách chính trị 
với thái độ rất giản dị. khiêm tốn, nhân hậu. Ở Hồ Chí Minh và ở Wilheim 
Pieck tôi thường cảm nhận được nét tương đồng đó. 

Tôi muốn miêu tả điều tôi thường nghĩ bằng một kỷ niệm. Hồ Chí Minh 
thường đề nghị, khi đến thăm không trịnh trọng và hãy để mọi thủ tục ngoại 
giao ở nhà. Người đích thân đứng đợi trước căn nhà nhỏ, nơi Người sống. 


Trong bộ y phục giản dị, Người tiếp đón và dẫn khách vào căn phòng 
nhỏ của Người. Một lần nữa tôi được Người tiếp. Nhân dịp này, chúng tôi 
định bớt chút thời gian để bàn về thơ của Người. Nhưng thật là thú vị, 
chúng tôi không hề đề cập đến thơ của Người, mà tới nước Đức và những 
vấn đề chính trị của nó. Người đặc biệt quan tâm tới các vấn đề dân tộc 
Đức. Sau khi chúng tôi cạn những tách chè, Người hỏi thăm đến các con 
tôi. Người gửi cho chúng nhiều kẹo đựng trong một cái âu gốm cỗ tuyệt 
đẹp. Người tìm cách bỏ kẹo vào túi cho tôi. Và tôi, lịch sự như tôi cần phải 
thế, cản lại chút ít, nhưng chiếc kẹo này rơi xuống đất. Cả hai chúng tôi 
cùng ngồi xuống và gom những chiếc kẹo này lại. Đoạn chúng tôi nhìn 


113 


nhau. Người cười. Người có tiếng cười tuyệt đẹp. sâu thăm vang ra từ lông 
ngực. Sau đó Người nói "Thẻ đây. giả thử khi người ta không có con cái. thì 
chúng ta phải làm mọi việc đê làm gì". Chính Người lại không có con cái, 
thế nhưng hàng tuần hai ba lần Người tiếp các cháu thiệu nhi và dành cho 
chúng cả buổi tối. Đối với tôi, đó chính là sự vĩ đại. Ở Người tầm cao về 
chính trị được quy định bởi tầm cao nhân đạo chủ nghĩa và tầm cao nhân 
đạo nảy lại được quy định bởi tầm cao về chính trị. 


Hàng loạt những kỷ niệm nho nhỏ như vậy đã tỏa ra từ nhân cách của 
Người và nhân cách Phạm Văn Đồng. Tôi luôn có cảm nhận họ không hiện 
ra một cách xúng xính trong vai trò lãnh tụ chính trị của họ. mà họ tự thân 
vận động và làm việc với tư cách một con người thuần phác. dẫu cho trong 
khoảnh khắc nào đó, họ có ở hay không ở trong cương vị này. Bởi vì họ đến 
với những con người thuần phác. và chính họ cũng là con người thuần phác. 

Sự vĩ đại của những nhân cách này là ở chỗ, họ có góc rễ trong đời 
sống của nhân dân và sức mạnh của họ bắt nguồn từ đây. 

Chắc chắn đây là những phong thái, những biểu hiện và sự kết tỉnh 
nhân cách. mà trong đó hiện diện mọi lực lượng có thẻ quyết định thắng lợi 
của cuộc đấu tranh lâu dài ở Việt Nam". 


Nguyễn Tri Nguyên 


Trích dịch từ cuôn “Các thông điệp” (xuất 
bản ở Béclin)Báo Tiên phong 14/5/1991. 


114 


Hồ CHÍ MINH Vi CÁCH MẠNG LÀ0 


ŒS, TS. Kikẹo Khàykhamphithun 
Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc 
Học viện Chính trị và hành chính quốc gia Lào 


Trong lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước, hai dân tộc láng giềng anh 
em Lào và Việt Nam cùng chung một kẻ thù và có chung một nguyện vọng 
thiết tha là sống trong hòa bình, độc lập và hữu nghị. Xét về lịch sử, Lào và 
Việt Nam có nhiều nét tương đồng. cùng sống trong một khu vực, cùng 
chung dãy núi Trường Sơn, cùng uống một dòng sông. Hai dân tộc Lào và 
Việt Nam nương nhờ vào nhau, giúp đỡ nhau như hai anh em ruột. Mối 
quan hệ láng giềng anh em đó bao giờ cũng thiết tha tình nghĩa và trong 
sáng tạo thành truyền thống quý báu, tạo thành sức mạnh và là nhân tố góp 
phần tạo nên thắng lợi của hai nước Lào và Việt Nam, điều này được các 
nhà lãnh đạo hai nước đánh giá và khăng định. 


Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi chúng 
ta càng biết ơn và kính trọng Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng 
lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trong suốt cuộc đời hoạt động 
cách mạng của mình, luôn quan tâm sâu sắc vấn đề giúp đỡ xây dựng, phát 
triển lực lượng, phát huy tinh thần độc lập tự chủ của cách mạng Lào, 
Người luôn là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ người 
Việt Nam cũng như nhân dân các bộ tộc Lào trong sự nghiệp cách mạng 
của mỗi nước. 

Nhìn lại lịch sử của hai dân tộc Lào và Việt Nam trong công cuộc đâu 
tranh chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ: Cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp 
đã xâm lược các nước Đông Dương Lào, Việt Nam và Campuchia. Như 
vậy, dưới ách thống trị của bọn thực dân, đất nước mắt quyền độc lập. dân 
chủ, tài nguyên thiên nhiên đã bị khai thác và phá hoại. 


115 


Mặc dù. nhân dân ba nước Đông Dương bị đàn áp dã man. nhưng với 
tỉnh thân yêu nước cao cả, lòng căm thù giặc sâu sắc, nhân dân ba nước đã 
tiền hành cuộc đấu tranh kiên cường, dũng cảm. Ở Lào và Việt Nam cũng 
không ít liên minh chiến đầu của nhân dân hai nước. Chăng hạn: Phong trào 
của ông Keoông Cômmạđăm, phong trào của Chạuphạ Pắtachay, Phò 
Kạđuột,... Các phong trào này đều có sự kết hợp với cuộc nôi dậy của người 
dân ở Tây Nguyên và Tây Bắc Việt Nam. Mặc dù các phong trào đâu tranh 
của nhân dân hai nước tiến hành một cách tự phát nhưng cùng bản chất là 
chiến đấu chống quân xâm lược để giành lại độc lập cho đất nước của dân 
tộc Lào và Việt Nam. 

Trên hành trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. với lòng 
yêu nước nồng nàn đã từng bước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp cận tư 
tưởng giải phóng của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Từ thực tế tình 
hình trong nước và các nước Đông Dương lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
xác định đường lối cứu nước, Người nói: “Muốn cứu nước và giải phóng 
dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Như 
vậy, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng 
Cộng sản Đông Dương ra đời năm 1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, 
đã trở thành điểm khởi xướng, bước ngoặt trong tình đoàn kết và hợp tác 
giữa hai dân tộc, hai nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh khăng định: Chính tình 
đoàn kết thân ái là điều kiện căn bản cho cuộc thắng lợi của cách mạng hai 
nước. Người khăng định: Thắng lợi của nhân dân Lào cũng là thắng lợi của 
nhân dân Việt Nam. Cũng như cố Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản luôn quan 
tâm nhắc nhở cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các bộ tộc Lào phải 
giữ gìn tình đoàn kết, mối quan hệ thiết tha, tình nghĩa trong sáng thủy 
chung với mối tình thân ái thắm thiết mà các nhà lãnh đạo hai nước xây 
đắp. Trong hội nghị rút kinh nghiệm công tác tác chiến tại Lào ngày 21-9- 
1965 Chủ tịch nói: Nhìn lại lịch sử hai mươi năm đấu tranh vừa qua, bất kể 
trong hoàn cảnh nào, ở đâu, hai anh em Lào và Việt Nam chúng ta cũng 
luôn luôn sống chết có nhau, cùng nhau làm cách mạng. Thắng lợi của cách 
mạng Lào là thắng lợi chung của chúng ta. Hai anh em chúng ta đồng cam 
cộng khổ, bát cơm chia đôi, cọng rau bẻ nửa, sướng khổ có nhau, quan hệ 
giữa hai dân tộc chúng ta là quan hệ đặc biệt. 


' Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.9, tr.3 14. 


116 


Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc về vấn đề giúp đỡ xây 
dựng và phát triển lực lượng, phát huy tỉnh thần độc lập tự chủ của cách 
mạng Lào, coi giúp đỡ Lào vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ và coi đây là 
một nội dung quan trọng nhất của tình đoàn kết và liên minh chiến đấu Việt - 
Lào. Nhân dân Lào cũng như nhân dân Việt Nam từ hoàn cảnh mất nước. 
chịu cảnh nô lệ, không được bình đăng trong mọi lĩnh vực. Người còn khăng 
định “Thắng lợi của nhân dân Lào cũng là thăng lợi của nhân dân Việt 
Nam”? . Trong lần gặp làm việc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ 
tịch Cayxỏn Phômvihản vị lãnh đạo kính yêu - người con yêu quý của nhân 
dân các bộ tộc Lào năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Người Việt 
Nam cũng như người Lào có nhu cầu cấp bách là phải đoàn kết đánh đuổi 
thực dân Pháp để cứu nước. Người Lào cần phải thành lập tổ chức người Lào 
kháng chiến, phải gây dựng cơ sở cách mạng trong nước, phải xây dựng lực 
lượng vũ trang là một trong những vấn đề quan trọng nhắt. 


Với sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, cách mạng của hai nước đã từng bước 
giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 của nhân dân Việt Nam thành công đã tác động và tạo cơ hội thuận lợi 
cho cuộc khởi nghĩa tuyên bố độc lập của nhân dân Lào cho thế giới biết 
vào ngày 12-10-1945. 

Trong cuộc chiến tranh chống đề quốc Mỹ xâm lược, đế quốc Mỹ là kẻ 
thù nguy hiểm và tàn bạo nhất của nhân dân Lào và Việt Nam cũng như của 
nhân dân yêu chuộng hòa bình và độc lập dân tộc trên thế giới. Đế quốc Mỹ 
có lực lượng quân đội thiện chiến, có vũ khí hiện đại, có âm mưu nham 
hiểm, xảo quyệt. Vì vậy, cuộc đấu tranh để giành thắng lợi của nhân dân 
Lào và Việt Nam đã trở thành sự nghiệp khó khăn, quyết liệt buộc nhân dân 
hai nước phải tiếp tục đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau chặt chẽ hơn nữa, đi vào 
chiều sâu và toàn diện vì sự sống còn của hai dân tộc. hai nước. 

Thấy được trách nhiệm lịch sử đó, nhân dân hai dân tộc Lào - Việt Nam 
ngày càng tăng cường tình đoàn kết chiến đấu chặt chẽ, toàn diện và đa 
dạng hơn. Trên cương vị là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng 
Cộng sản Đông Dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh được sự tín nhiệm của 
những người cách mạng và nhân dân các bộ tộc Lào, Chủ tịch đã góp phần 


? Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.6, tr.514. 


117 


quan trọng vào quá trình phát triển của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 
ở Lào. Năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đội xung phong 
vùng Lao Nửa với nội dung: "Việc thành lập khu căn cứ Lào độc lập là 
nhiệm vụ cấp bách; Ban lãnh đạo đội xung phong vùng Lao Nửa phải cố 
gắng xây dựng cơ sở nhân dân ở vùng địch tạm chiếm cho bằng được. Tôi 
xin chúc Ban lãnh đạo hãy nhanh chóng thành lập khu giải phóng dân tộc”. 
Như vậy. ngày 20-l-1949 đã đi vào lịch sử của cách mạng Lào. đội 
Lạtsavông đã được thành lập và trở thành lực lượng vũ trang cách mạng và 
đây là tiền thân của Quân đội Nhân dân Lào hiện nay. Sự ra đời của đội 
Lạtsavông là sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 
đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của cách mạng Lào. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh luôn đề cao nghĩa vụ quốc tế giúp đỡ cách mạng Lào. coi đó vừa 
là trách nhiệm quốc tế, vừa là tự bảo vệ cách mạng Việt Nam. Người còn 
khẳng định trách nhiệm của cách mạng Việt Nam đối với việc giúp đỡ cách 
mạng Lào là “phải đề cao tỉnh thần hy sinh quốc tế"Ì. Thực tế đã chứng 
minh cho chúng ta thấy, tình thần hy sinh quốc tế đó với sự hợp tác giúp đỡ 
lẫn nhau, vì sự sống còn của lực lượng quân đội hai nước trong sự nghiệp 
bảo vệ và phát triển vùng giải phóng của Lào cũng là một chiến trường 
quyết liệt, góp phần đấu tranh tiêu diệt kẻ thù, phân chia và hạn chế lực 
lượng của địch; với tinh thần hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam, đã 
làm cho cách mạng Lào giành được thắng lợi này đến thăng lợi khác. Ví dụ: 
Chiến dịch Luỗng Nậm Thà năm 1962; Chiến dịch Nậm Bạc. Phả Thi năm 
1968: Chiến dịch Cụ kiệt năm 1969... Các cuộc chiến đó đã thể hiện mối 
quan hệ, tình đoàn kết, sự hy sinh xương máu trong cuộc chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Mối tình đó được các nhà lãnh đạo cấp 
cao của hai Đảng sáng lập, giữ gìn, vun đắp ngày càng tốt đẹp như câu thơ 
của Bác Hồ ca ngợi tháng 3-1963 rằng: 


“Thurơng nhau mấy núi cũng trèo, 
Máy sông cũng lội, máy đèo cũng qua. 
Việt Lào, hai nước chúng ta, 


Tình sâu hơn nước Hàng Hà, Cửu Long "” 


` › Kho Lưu trữ Trung ương: Phông Ban Chấp hành Trung ương khoá III, ÐĐVBQ 140. 
* Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.] I, tr.44. 


11Q 


Chủ tịch Hồ chí Minh còn đánh giá: Sự nghiệp cách mạng của hai dân 
tộc Việt Nam - Lào đặc biệt gắn liền và ảnh hưởng lần nhau. Cách mạng 
Lào không thẻ tách rời sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và Cách mạng 
Việt Nam cũng không thể tách rời sự giúp đỡ của cách mạng Lào. 


Như vậy, từ đầu năm 1951 tại Đại hội II, Đảng Cộng sản Đông Dương 
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn đặn: "Ở Lào cố gắng thành lập Đảng cách mạng. 
sau đó củng có Đảng để Đảng có khả năng lãnh đạo cuộc cách mạng ở Lào. 
về phần Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ các đồng chí Lào". Cho 
nên từ năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mong muốn Lào có một chính 
Đảng đề lãnh đạo cách mạng Lào giành độc lập dân tộc. Chính Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh là người đã đề xuất việc đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương 
thành Đảng Lao động Việt Nam để lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tạo 
thành tiền đề cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được thành lập để lãnh 
đạo cách mạng Lào. Ngày 22-3-1955, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Đảng Nhân dân Lào đã chính thức ra đời do Chủ tịch Cayxỏn 
Phômvihăn sáng lập và trực tiếp lãnh đạo. Với tư cách là Tổng Bí thư 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đã kết hợp chặt chẽ với 
Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt Lào 
- Việt Nam để Đông Dương trở thành chiến hào chung trong cuộc chiến 
tranh chống đề quốc Mỹ xâm lược. Như Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản từng 
nói: Số phận đã gắn bó hai nước chúng ta. nhân dân Lào sẽ làm hết sức 
mình đề góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân Việt Nam anh em. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cũng từng nhắc nhở rằng: giúp đỡ bạn để bạn trưởng 
thành, không làm thay bạn. Đây là mục tiêu rất quan trọng được Hỗ Chí 
Minh nhắc đi nhắc lại. Tư tưởng của người là luôn tôn trọng độc lập dân 
tộc, quyên tự chủ của các bộ tộc Lào, giúp đỡ quốc tế đối với bạn Lào là vô 
cùng trong sáng, thủy chung, không tiếc xương máu và vật chất. giúp bạn 
phải làm sao cho bạn càng tin tưởng ở bản chất cách mạng và truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc mình. Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản khăng định ' Tư 
tưởng và tình cảm của Bác Hồ là ngọn đuốc soi đường, là nguồn cô vũ sức 
mạnh đoàn kết đấu tranh của nhân dân các bộ tộc Lào chúng tôi. Từ ngày 
cách mạng Lào còn trứng nước cho đến lúc đã trưởng thành, Bác Hồ luôn 
luôn quan tâm dẫn đường chỉ lối". 


Vậy, với sự giúp đỡ của Việt Nam. cách mạng Lào đã thu được thắng 


119 


lợi này đến thăng lợi khác, từ việc giành độc lập dân tộc trọn vẹn từ thực 
dân Pháp, đế quốc Mỹ đến việc xây dựng một nước Cộng hòa dân chủ 
Nhân dân Lào phỏn vinh. Cho đến nay với cách mạng Lào. với nhân dân 
các bộ tộc Lào. tư tưởng của Chủ tịch Hỗ Chí Minh luôn sống động, là kim 
chỉ nam, là ánh sáng ngời ánh hào quang, tỏa sáng hôm qua. hôm nay, mãi 
mãi về sau và được hai Đảng, hai Nhà nước vận dụng vào cuộc cách mạng 
trong từng giai đoạn nhất định để tiến lên xã hội chủ nghĩa. 


Hiện nay, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và 
sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 
và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản kính yêu gây dựng và vun đắp được phát 
huy và bảo vệ bằng sự hy sinh máu thịt của cán bộ. chiến sĩ và nhân dân hai 
nước từ nhiều thế hệ đã và đang được củng có và phát triển cả về chiều 
rộng và chiều sâu. Đó là động lực, là quy luật của sự tồn tại và phát triển, là 
yếu tô đảm bảo thắng lợi của cách mạng mỗi nước chúng ta, là tài sản quý 
báu của nhân dân hai nước để muôn đời con cháu chúng ta kế tục mãi mãi. 


Một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng sẽ tiếp tục hợp tác với Đảng, 
Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, sẽ làm hết sức mình để bảo vệ và 
phát huy quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện 
của hai nước. Đó chính là thể hiện lòng trung thành và tình cảm của mình 
đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản kính 
yêu, người đã gây dựng, vun đắp và giáo dục bồi dưỡng, chúng ta nâng niu 
mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt hiếm có này. Mối quan hệ 
ấy sẽ kết trái đẹp tươi bội phần và trở thành tài sản vô giá không phai mờ, 
để lại cho con cháu chúng ta tiếp tục kế thừa và gìn giữ. 


120 


THƯ SỬI NHI ĐỒNG T0ÀN QUỐC NHÂN NGÀY 
QUỐC TẾ THIẾU NHI 


Thân ái gửi các cháu nhỉ đồng toàn quốc, Mông 1 tháng trước là ngày 
Lao động quốc tế. Mồng 1 tháng này là ngày Nhi đồng quốc tế. Ngày 1-5 là 
ngày mà tất cả những người lao động trong thế giới tỏ rõ tình đoàn kết và 
sức đầu tranh của mình. Ngày 1-6 là ngày của các cháu nhỉ đồng trong thế 
giới tỏ tình đoàn kết và sức đầu tranh của mình. Mà những người lớn thì tỏ 
tình yêu quý nhí đồng và đấu tranh để bảo vệ lợi quyền cho nhi đồng. Chú, 
bác, anh, chị ra sức kháng chiến, tiêu diệt thực dân Pháp, đánh bại can thiệp 
Mỹ để các cháu được tự đo, khỏi làm nô lệ. Chú. bác, anh, chị thi đua tăng 
gia sản xuất để các cháu được no cơm ấm áo. Thế là người lớn đấu tranh 
cho nhi đồng. Mà các cháu cũng đấu tranh. Các cháu đấu tranh thế nào ? 
Các cháu: - Thi đua học tập, - Thi đua giúp tăng gia sản xuất, - Thi đua giúp 
đỡ gia đình các thương binh, tử sĩ. Thế là các cháu đấu tranh. Các cháu phải 
đoàn kết, thương yêu nhau, giữa nhi đồng Việt Nam với nhau, giữa nhì 
đồng Việt Nam với nhi đồng Trung Quốc, nhi đồng Liên Xô. nhi đồng các 
nước. Đó là tinh thần quốc tế. Với tinh thần quốc tế ấy, sau này các cháu 
nhi đồng thế giới lớn lên sẽ không áp bức nhau, xung đột nhau, không chiến 
tranh đánh giết lẫn nhau. Trái lại, các cháu sẽ thân ái nhau, giúp đỡ nhau, 
cùng nhau giữ gìn và hưởng thụ hạnh phúc hoà bình và dân chủ. Lần này 
Bác nói dài quá, các cháu hiểu được không ? Cháu nào không hiều, thì viết 
thư hỏi Bác. Bác chúc các cháu mạnh khoẻ, vui vẻ, siêng năng. Bác gửi các 
cháu cùng anh chị em nhỉ đồng thế giới của các cháu nhiều cái hôn. 


_ BÁC HÒ 
Báo Cứu quốc, sô I§28, ngày 29-5-195 ]. 


121 


THƯ PHÚC TẾT 


Nhân dịp Tết Đinh Dậu, tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái 
chúc mừng: 


- Toàn thể đồng bào trong nước vả kiều bảo ở ngoài nước. 
- Toàn thê bộ đội, công an và cán bộ các ngành. các cấp. 

- Các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng: 

Năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ, đoàn kết. tiền bộ. 


Trong năm qua, chúng ta đã căn bản làm xong cải cách ruộng đất và 
đang làm công tác sửa sai kết hợp với sản xuât có kết quả. 


Nhờ sự có gắng của nhân dân ta và sự giúp đỡ của các nước anh em. 
chúng ta đã vượt được nhiều khó khăn. thu được nhiều thành tích to lớn 
trong công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, củng có quốc phòng, 
giữ gìn an ninh trật tự. 


Đồng bào miền Nam thì anh dũng và bền bỉ đấu tranh cho hoà bình và 
thông nhât đât nước. 


Sang năm mới, khẩu hiệu của chúng ta về kinh tế là: 

Tăng gia sản xuất. 

Thực hành tiết kiệm. 

Nâng cao ý thức tự lực cánh sinh. 

Nhăm cải thiện dần mức sống vật chất và văn hoá của nhân dân ta. 
Vẻ chính trị là: 


Thực hiện đúng Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. đoàn kết 
toàn dân. củng cố miền Bắc. tranh thủ miền Nam. đòi thi hành đúng đắn 
Hiệp định Giơnevơ. ra sức đấu tranh cho sự nghiệp thiêng liêng thống nhất 
nước nhà. 


122 


Đoàn kết chặt chẽ với Liên Xô. Trung Quốc và các nước dân chủ nhân 
dân anh em, phát triển và củng cô tình hữu nghị với các nước. trước hết là 
với các nước láng giềng và các nước bạn Á - Phi dựa trên năm nguyên tắc 
chung sống hoà bình. Cố gắng góp phân vào việc giữ gìn hoà bình ở châu Á 
và trên thế giới. 

Với tỉnh thần đoàn kết nhất trí của đồng bào ta. với chính sách đúng đắn 
của Đảng và Chính phủ ta, tôi tin chắc rằng sang năm mới chúng ta sẽ giành 
được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp phấn đấu đề xây dựng một nước 
Việt Nam hoà bình, thống nhất. độc lập. dân chủ và giàu mạnh. 


HÒ CHÍ MINH 


123 


THƯ GỬI THANH NIÊN PHÁP 


Gửi các bạn thanh niên nam nữ Pháp, 
Các bạn thân mến, 


Các cháu thanh niên Việt Nam đi dự Đại hội liên hoan Bucarét về đã kể 
lại cho chúng tôi nghe những cử chỉ thân ái thật là cảm động giữa các bạn 
thanh niên Pháp - Việt. Chúng tôi rất cảm kích với tắm lòng của các bà mẹ 
và các bạn nữ thanh niên Pháp đã gửi cho các bà mẹ và các cháu nhỉ đồng 
Việt Nam những món quà xinh và những chiếc ảnh đẹp. 


Chúng tôi lại biết răng các bạn là những người thanh niên nam nữ đang 
cùng toàn thê nhân dân anh dũng của nước Pháp can đảm đâu tranh chông 
cuộc chiên tranh bân thiu ở Việt Nam. Điêu đó chứng tỏ một lân nữa răng 
nhân dân hai nước chúng ta săn một lòng thương yêu nhau và thông cảm 
với nhau. Chỉ có bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ là những kẻ duy 
nhât phải chịu trách nhiệm về cuộc chiên tranh phi chính nghĩa này, nó đã 
gây nên bao nhiêu khô cực vả tang tóc cho nhân dân Pháp cũng như nhân 
dân Việt Nam. 

Cho nên các bạn và chúng tôi, chúng ta phải sát cánh cùng nhau đầu 
tranh kiên quyết đề thắng kẻ thù chung của chúng ta. Chỉ có như thế chúng 
ta mới có thể thực hiện được mục đích chung của chúng ta là cộng tác thân 
ái với nhau trên cơ sở độc lập, tự do và hoà bình, vì lợi ích chân chính của 
cả hai nước chúng ta. 

Hoan nghênh các bạn thanh niên Pháp đang đấu tranh cho hoà bình và 
dân chủ! 

Tình thân ái giữa nhân dân hai nước Việt - Pháp muôn năm! 

Hôn tất cả các cháu 

HÒ CHÍ MINH 


Viết cuối tháng 10-1953. 
Báo Nhân dân, số 147, từ ngày II đến 15-11-1953. 


124 


LỮI KHEN NGƒI BỐN THUỶ THỦ TRẺ TUỔI LIÊN XÔ 


Những kỳ công tuyệt vời của bốn chiến sĩ trẻ tuổi Liên Xô đã làm cho 
toàn thê nhân dân Việt Nam chúng tôi khâm phục. Những người con trung 
thành của đât nước Liên Xô, được Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin giáo 
dục và Đảng Cộng sản vĩ đại bồi dưỡng, đã tỏ ra có một nghị lực phi 
thường, có một tỉnh thần kiên cường. có lòng đũng cảm và lòng yêu nước 
cao cả. Chủ nghĩa anh hùng của họ là một gương sáng cho thanh niên Việt 
Nam trong cuộc đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội và giành thống nhát 
nước nhà. 


Là một người cộng sản lão thành, tôi hết sức tự hào, khen ngợi và gửi 
những cái hôn thân ái đến những anh hùng trẻ tuôi ấy, đại biểu xứng đáng 
cho thế hệ thanh niên xôviết đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 


Báo Nhân dân, số 2203, ngày 30-3-1960. 


125 


DIỄN VĂN CHÀ0 MỪNG TổNG THỐNG XÊU TURÊ 
TẠI SÂN BAY §IA LÂM 


Thưa Tông thống Xêcu Turê. người anh em kính mến của tôi, 
Thưa các vị khách quý củng đi với Tông thống. 
Thưa các bạn. 


Hôm nay, chúng tôi vô cùng vui sướng được đón tiếp Tổng thống Xêcu 
Turê, vị lãnh tụ kính mến của nhân dân Ghinê. người bạn kính mến của 
nhân dân Việt Nam. 

Hơn 40 năm trước đây, một nhóm thanh niên yêu nước. người các 
thuộc địa Pháp. trong đó có thanh niên Việt Nam và thanh niên Ghinê, đã 
cùng nhau đoàn kết đâu tranh chỗng chủ nghĩa thực dân. để giành tự do, 
độc lập cho đất nước mình. 


Cách đây hơn 40 năm, tôi đã có dịp đến thăm Cônacri. Thủ đô của nước 
Cộng hoà Ghinê. 

Ngày nay. hai nước chúng ta đã giành được độc lập. nhiều thuộc địa cũ 
của Pháp ở châu á và châu Phi đã giành được độc lập. nhiều thuộc địa khác 
đang đấu tranh và chắc chắn sẽ giành được độc lập. Trong lúc phong trào 
giải phóng dân tộc đang cuồn cuộn lên cao như nước thuỷ triều. thì Tổng 
thông và các vị đã từ bên kia Đại Tây Dương sang bên này Thái Bình 
Dương để mang lại tình anh em thăm thiết của nhân dân Ghinê đến cho 
nhân dân Việt Nam. Thật là: 


Bây giờ mới gặp nhau đây. 
Mà lòng đã chắc những ngày thanh niên! 


Ghinê cách Việt Nam hơn 13 nghìn cây số (theo đường thăng) nhưng 
tỉnh thần nhân dân hai nước chúng ta thì rất gần gũi nhau như anh em. Nhân 
dân và Chính phủ chúng tôi hoan nghênh Tông thống và các vị củng đi 


126 


trong đoàn với tâm lòng nhiệt liệt như hoan nghênh những người anh em từ 
phương xa mới về. Và chúng tôi rât mong răng Tông thông và các vị sẽ coi 
ở đây cũng như ở nhà mình vậy. 


Chúc Tổng thống vui vẻ. mạnh khoẻ. 

Chúc các vị trong Đoàn vui vẻ. mạnh khoẻ. 

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ghinê muôn năm! 
Nhân dân các nước Á - Phi đoàn kết chặt chẽ muôn năm! 


Đọc ngày 15-9-1960. 
Báo Nhân dân. số 3372. ngày 16-9-1960). 


KÝ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SÂN PHÁP 


Cách mạng Tháng Mười vĩ đại thành công, Lênin ra sức xây dựng Quốc 
tế Cộng sản. Phong trào công nhân ở Pháp lên cao... 

Qua mấy tháng bàn cãi sôi nổi ở các tổ chức, Đảng Xã hội Pháp khai 
mạc Đại hội ở thành phố Tua. vào cuối tháng 12 năm 1920. 

Trung ương Đảng cho tôi dự Đại hội, với danh nghĩa là đại biêu Đông 
Dương. Tôi đã dành dụm chút ít tiền để làm lộ phí. Tôi đã “rây” được bọn 
mật thám và đã đi đến Tua một cách bình an. Sáng hôm sau, tôi đang đi dạo 
trước hội trường. bỗng có một bọn mật thám Pháp ập lại. Hồng hách như 
bầy sói vây được môi, chúng hỏi tôi: '*Anh có giấy tờ không?”. Tôi chưa 
kịp trả lời, thì một đồng chí vừa chạy lại vừa nói to: “Cái gì đấy! Cái gì 
đấy!". Bốn, năm đồng chí nữa cũng chạy tới, giàn thành một cái hàng rào 
ngăn giữa lũ mật thám và tôi. Lợi dụng lúc đó. tôi rút lui có trật tự vào nhà. 
Còn lũ mật thám thì cúp đuôi chuôn ra cửa. Trước đó ít lâu, Bộ trưởng Bộ 
Thuộc địa Pháp đã mời tôi đến gặp. bá vừa dụ dỗ vừa đe doạ. Nghiến răng, 
trợn mắt, năm chặt tay như muốn bẻ gẫy cái gì, y nói: "Nước mẹ Pháp sẽ 
đối với những tên bônsêvích âm mưu gây rối loạn ở Đông Dương như thế 
này đây!..."”. 

Chính phủ Pháp phái nhiều mật thám đến Tua rình mò và hòng bắt các 
đại biểu nước ngoài đến dự Đại hội. Nhưng không bắt được ai. Một hôm, 
khi đồng chí X, đang báo cáo, bỗng nhiên mọi người đứng dậy vỗ tay như 
sắm ran, thì ra lão đồng chí Clara Détkin đã bí mật đến. Đồng chí thay mặt 
Quốc tế Cộng sản chúc mừng Đại hội và kêu gọi các đại biểu nhất trí tán 
thành tham gia Quốc tế thứ ba. Đồng chí Clara nói rất hùng hồn và 
thăm thiết. Mọi người cảm động và phần khởi. Đồng chí nói xong thì 
đèn điện bỗng tắt hết. Khi đèn sáng lại, đồng chí Clara thân yêu đã biến 
đâu mắt rồi!... 


Dự Đại hội có 285 đại biểu thay mặt hơn 4.640 tổ chức gồm 18 


128 


vạn đảng viên. Không khí ở Đại hội rất khẩn trương vì có ba phái đối lập. 
lại vì kết quả của Đại hội sẽ quyết định tiền đồ của phong trào cách 
mạng Pháp. 

- Phái hữu chủ trương cứ ở lại trong Quốc tế thứ hai, phái giữa chủ 
trương Quốc tế thứ hai rười. Đến đây tôi mới hiểu rõ thêm: hai phái này là 
những chính khách đầu cơ, giả cách mạng. chóng cộng sản. Họ nói: "Tham 
gia Quốc tế Cộng sản khác nào tìm cớ cho Chính phủ khủng bố Đảng. 
chúng tôi sợ lãm”. Về sau, đầu hàng phát xít Đức và tán thành chiến tranh ở 
Việt Nam đêu có đại biểu của hai phái này. 

- Phái tả do các đồng chí Casanh, Vayăng Cutuyariê... lãnh đạo. chủ 
trương tham gia Quốc tế thứ ba. 


Số đông đại biểu các địa phương phát biểu ý kiến đều tán thành Quốc 
tế Cộng sản. Đến lượt tôi, tôi kịch liệt tố cáo những. tội ác ghê tởm của bọn 
thực dân Pháp ở nước ta rồi kết luận: '“Tôi yêu cầu Đảng phải thiết thực 
giúp đỡ cách mạng Việt Nam và các thuộc địa và tôi nhiệt liệt tán thành 
Quốc tế Cộng sản”. 


Tiếp theo là cuộc tranh luận sôi nôi. Một bên là lãnh tụ hai phái hữu. 
Họ nói dai. nói nhiều nhưng chỉ để tỏ ý họ không tán thành cách mạng Nga. 
họ chống chủ nghĩa cộng sản. 


Một bên là các lãnh tụ phe tả. Đồng chí Casanh ca tụng Cách mạng 
Tháng Mười do Lênin và Đảng bônsêvích lãnh đạo đã lật đô để quốc. tư 
bản và phong kiến; đã đưa công nông làm chủ nước nhà; đã tuyên bố hoà 
bình cho toàn thể giới. Hiện nay nước Nga là thành trì cách mạng vững 
chắc nhất, giai cấp vô sản Pháp phải kiên quyết ủng hộ cách mạng Nga và 
Đảng Pháp phải tham gia Quốc tế Cộng sản. Lời lẽ đầy nhiệt tình cách 
mạng của đồng chí Casanh được các đại biểu nhiệt liệt hoan nghênh. Đồng 
chí Vayăng Cutuyariê thì đập tan những luận điệu đê hèn và vu khống của 
hai phái hữu. 

10 giờ tối 29 tháng 12, Đại hội biểu quyết. Kết quả: hơn 3.240 phiếu tán 
thành tham gia Quốc tế Cộng sản. 1.390 phiếu không tán thành. Đảng 
Cộng sản Pháp tuyên bố thành lập, phong trào cách mạng Pháp bước sang 
giai đoạn mới, vẻ vang. 


129 


* * 


Suốt 40 năm nay. Đảng Cộng sản Pháp luôn luôn anh dũng piương cao 
ngọn cờ chủ nghĩa Mác-Lênin và luôn luôn hết lòng giúp đỡ phong trảo 
cách mạng ở các thuộc địa, nhất là từ năm 1930 đông chí Törê giữ chức 
Tổng Bí thư. Tôi quen đồng chí Tôrê từ cuộc Đại hội Đảng ở Pari (1922). Từ 
đó. tình nghĩa đồng chí và anh em giữa hai chúng tôi ngày càng thân mật. 


Từ ngày thành lập. Đảng ta luôn luôn được Đảng Cộng sản Pháp hết 
lòng giúp đỡ. Một ví dụ: Trong những năm ta kháng chiên. Đảng Cộng 
sản Pháp đã lãnh đạo nhân dân nước mình nhiệt liệt ủng hộ ta. Nhiêu nơi. 
công nhân Pháp đã bãi công. không chịu chuyên chở vũ khí cho quân 
đội Pháp. Thanh niên Pháp thì hãng hái tuyên truyền đòi châm dứt chiên 
tranh xâm lược ở Việt Nam. Như nữ thanh niên Raymông Đien đã liêu chêt 
năm lăn trên đường "ray” đê ngăn cản xe lửa chở đạn dược cho quân đội 
viên chính Pháp. Anh thanh niên Hăngri Máctanh vì vận động hải 
quân Pháp ủng hộ ta. mà bị bö tù. v.v... 

Từ ngày hoà bình trở lại. quan hệ giữa hai Đảng anh em càng thêm găn 
bó. như: Đoàn đại biêu do đông chí Giannét Vécmétsơ lãnh đạo sang thăm 
nước ta năm 1958. Vừa rồi. Đoàn đại biêu do đông chí Bi-u đứng dâu đã 
tham gia Đại hội lân thứ HH của Đảng ta. v.v.. 

Dù đề quốc Pháp đã áp bức bóc lột nhân dân ta suốt 80 năm và đã phá 
phách đât nước ta trong cuộc chiên tranh tàn nhân, song nhân dân hai nước 
Việt - Pháp vân giữ vững môi tình thân thiện. Đó là do hai Đáng ta đã luôn 
luôn giáo dục nhân dân hai nước thâm nhuân tinh thân quốc tế vô sản. 

Riêng về cá nhân tôi. từ lúc đầu nhờ được học tập truyền thông cách 
mạng oanh liệt và được rèn luyện trong thực tê đâu tranh anh dũng của 
công nhân và của Đảng Cộng sảnPháp. mà tôi đã tìm thây chân lý chủ nghĩa 
Mác-L.ênin. đã từ một người yêu nước tiên bộ thành một chiên sĩ xã hội chủ 
nghĩa. Nhân dịp này. tôi xin thay mặt Đảng ta và nhân dân ta hoan hô: 

Đăng Cộng sản Pháp muôn năm! 

Tình hữu nghị giữa hai Đảng ta và nhân dân hai nước ta muôn năm! 

Chủ nghĩa Mác-Lênin muôn năm! 

Hoà bình thế giới muôn năm! 

Báo Nhân dân, só 2476. ngày 29-12- I96() 


130 


SẴN SÀNG GIÚP Đữ 


Uỷ ban đoàn kết nhân dân Á - Phi và Uỷ ban đấu tranh cho nên độc lập 
Angiêri (của Việt Nam) tô chức một "Tháng ủng hộ nhân dân Angiêri và 
nhân dân các nước đang gian khô đâu tranh cho độc lập dân tộc”. 

Đó là việc làm đầy nhân nghĩa.Chắc răng đồng bảo ta. giả trẻ. gái trai sẽ 
đều hăng hái hưởng ứng. 

Nhân dân Angiêri đã giành được độc lập. Nhưng trải qua 130 năm nô 
dịch và 8 năm chiến tranh thực dân. đẻ quốc Pháp đã dẻ lại một nước 
Angiêri nghẻo nàn. xơ xác. Hàng nghìn làng mạc bị tàn phá. Hàng trăm vạn 
người bị đói rách. đau ôm... Trước ngày miền Bắc nước ta được giải 
phóng. cảnh tượng thẻ thảm ây. đồng bảo ta đã từng chịu đựng qua. 

Đề đấu tranh chống bọn thực dân hung ác. các dân tộc thuộc địa phải 
đương đầu với bao nhiêu gian khô khó khăn. Điều đó. đồng bảo ta cũng biết 
rất rÕ. 

Vi vậy. chúng ta rất đỏng tình với các dân tộc nói trên. Trong thời kỳ 
chúng ta kháng chiến chống để quốc Pháp. các dân tộc đó đã từng hãng hái 
giúp đỡ chúng ta. hoặc trực tiếp. hoặc gián tiệp. hoặc ít. hoặc nhiều. “Một 
miếng khi đói hơn mười gói khi no”. Bây giờ đến lượt chúng ta có nghĩa vụ 
giúp đỡ các dân tộc anh em đó. 

Cuộc đấu tranh của họ cũng như cuộc đấu tranh của ta. đều nhăm mục 
đích chung là tiêu diệt chủ nghĩa thực dân. tiêu diệt chủ nghĩa đề quôc. 
Người cùng một hội một thuyền. phải giúp đờ lẫn nhau. Việt Nam ta lại có 
vinh dự to lớn. là đã được giải phóng trước. được độc lập trước. "Người đền 
trước phải rước người đến sau”. Cho nên chúng ta cảng có nghĩa vụ giúp đỡ 
các dân tộc anh em đó... 

Ủng hộ bằng tỉnh thân là quý. Nhưng giúp đỡ băng vật chất cũng rất cân. 


Đề làm cho cuộc quyền góp thu được kết quả tốt. chúng ta nên tô chức 


131 


cách thể nào cho mọi người đều có thể tham gia. Có cách quyên góp tập 
thê. đông thời cũng có cách quyên góp cá nhân. Ví dụ: 

Tập thể: Công nhân các nhà máy. các nông trường. xã viên các hợp tác 
xã. cán bộ các cơ quan. v.v. có thể tổ chức làm giờ lao động nghĩa vụ, đề 
lấy tiên mà quyền. 

Các nhóm văn nghệ. các đội thể thao. các rạp chiếu bóng. v.v. có thẻ tổ 
chức những buôi biểu diễn nghĩa vụ. lẫy tiền mà quyền. 

Các em học sinh và nhỉ đồng có thể dành một ngày đi nhặt sắt vụn. bán 
lấy tiền mà quyên. v.v.. 

Cá nhân: Những người khác, như anh em viết báo. các thây dạy học, 
cán bộ lưu động, phụ nữ gia đình. v.v. thì tuỳ khả năng mà quyên góp. Một 
hào cũng không phải là ít, mấy đông cũng không phải quá nhiêu. Tuyệt đối 
không gò ép. 

*Góp gió thành bão”, mọi người chúng ta đều có dịp tỏ rõ tỉnh thần 
quốc tế đối với các dân tộc anh em. 

Trên đây chỉ là gợi ra một vài ý kiến. Ban tô chức cần có kế hoạch chu 
đáo. Chắc răng toàn thể đồng bào ta trong khi hăng hái hưởng ứng "Tháng 
ủng hộ nhân dân Angiêri và nhân dân các nước đang gian khô đấu tranh cho 
độc lập dân tộc” này. sẽ có nhiêu cách làm thích hợp đề cho tháng đó đạt 
được kết quả tôi. 


Trăm năm trong cõi người ta 


Giàu lòng bác ái, ấy là người Việt Nam! 
T.L. Báo Nhán dán, số 3. 107, ngày 27-9-1962 


132 


THƯ BỬI THIẾU NHI LIÊN XÔ 


Thân gửi các cháu nam nữ thiếu nhỉ Liên Xô bé nhỏ của Bác. 

Toà soạn tờ báo của các cháu yêu cầu Bác viết cho các cháu một vài 
dòng. Bác vui lòng thực hiện yêu câu đó. 

Từ Việt Nam xa xôi. các bạn thiểu nhỉ Việt Nam bé nhỏ của các cháu 
nhờ Bác chuyên tới các cháu nhiều lời chào mừng thân ái và nhiều cái hôn. 
Các bạn thiêu nhi Việt Nam của các cháu coi các cháu như anh em trong 
một nhà. 

Các cháu yêu quý của Bác, 

Chỉ ít ngày nữa ở Mátxcơva sẽ khai mạc cuộc Đại hội liên hoan thanh 
niên và sinh viên thê giới lân thứ 6. Nhân dịp này. Bác gửi lời chào mừng 
các cháu. Bác mong các cháu luôn luôn yêu Tô quôc. yêu nhân dân. yêu lao 
động. kính trọng và yêu mên cha mẹ. thây học và anh em bạn và luôn luõn 
đoàn kết chặt chẽ với thiêu nhi Việt Nam cũng như thiêu nhi toàn thê giới. 


Bác hôn các cháu 


“Mátxcơva, ngày l7 tháng 7 năm 1957 - 
Bác Hỏ của các cháu Sách Những lời kêu gọi của Hồ 
Chủ tịch, Nxb. Sự thái, Hà Nội, 1956, t. IƯ, tr. 102. 


133 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 
1. Đây là cánh cửa hoà bình 
Bức tranh thêu Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đại tá Stephen L.. 
Nordlinger 
3. Chủ Tịch Hỗ Chí Minh với gia đình Raymond Aubrac 


4. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các nhà báo trong thời gian di thăm 
nước Pháp năm 1946 


) 


Ông thị trưởng đáng kính 
Tôi hiến cả đời Tôi cho Dân tộc Tôi 
Thấu hiểu phong tục của dân tộc 


Bác Hồ với ba người con đỡ đầu ớ Pháp - Đức - Nga 


@ 1 @Ñ 


Câu lạc bộ Phô Bua. nhà văn Léo Poldes và vở kịch Con rồng trc 
của Nguyễn Ai Quôc 
10. Hoàng thân Xuphanuvông và "Papa Hô" 
11. Món quà của Madơlen Riphô 
12. Thư gửi ông LItơrây 
3. Tình cảm của bạn bẻ quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh 
14. Một người bạn quốc tế thân thiết của Bác Hồ 
15. Một tắm lòng nhân hậu. một chiến sĩ quốc tế vô song 
16. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Mười Nga 
17. Bác Hồ và người Dức 
18. Quà của Bác Hồ tặng các cháu 
19. Tình cảm của bạn bẻ quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
đân tộc Việt Nam 


20. Hồ Chí Minh là biểu tượng của sự thanh bạch. giản dị 


131 


tứ: 


. Tỉnh thần Hồ Chí Minh giống như chiếc la bản trong cuộc sông 67 


của tôi 
- Một giờ với đồng chí Hỗ Chí Minh 
. Bác Hồ như chúng tôi đã biết 
. Bác Hồ với các nhà báo nước ngoài 
. Những tỉnh cảm thiết tha với Bác Hồ 
. Nhà ngoại giao Liên Xô E.P.Gla-du-nốp kể vẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
. Bác Hồ với thiếu nhỉ Quốc tế 
. *Tất cả trẻ em trên thế giới đều là con tôi” 
._ Tỉnh thần quốc tế trong sáng 
. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Lào - Việt Nam 
. Bác Hỗ và Quốc vương Campuchia 
. Bức điện cuối cùng của Bác Hỗ gửi Quốc trưởng Campuchia 
. Nhân cách Bác Hỗ 
. Hồ Chí Minh với cách mạng Lào 
. Thư gửi nhỉ đông toàn quốc nhân ngày Quốc tế thiếu nhỉ 


. Thư chúc Tết 


-_ Thư gửi thanh niên Pháp 


. Lời khen ngợi bốn thuỷ thủ trẻ tuôi Liên Xô 


. Diễn văn chào mừng Tông thống Xêcu Turê tại sân bay Gia Lâm 


. Kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng Cộng sản Pháp 


. Sẵn sàng giúp đỡ 
. Thư gửi thiếu nhi Liên Xô 


7] 
74 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
ĐĂNG THỊ BÍCH NGÂN 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
Nguyễn Thị Bích Loan 
Nguyễn Thị Hoài An 
Vũ Thị Minh Hà 
Hoàng Thanh Hương 
Đỗ Thị Mai Hương 


Sửa bản in: 
Công ty cổ phần In Hà Nội 


In 1.000 cuốn, khổ 17 x 24em tại: Công ty Cổ phần In Hà Nội. Lô 6B-CNõ 
cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 
QĐ.1538-2012/CXB/10-49/MT cấp ngày 31 tháng 12 năm 3013. Quyết định 
xuất bản số.350./QĐ-MT. In xong nộp lưu chiều năm 2013. 


136 


